FRATELLI TUTTI 


TÁT CÁ LÀ ANH EM 


THÔNG ĐIỆP CUA 


DU'C THÁNH CHA PHANXICÓ 


VE TINH HUYNH BE VÀ THÂN HỮU XÃ HỘI 


Petrus Anh chuyển ngữ 


Thóng diép cua 
ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÓ 
VÉ TINH HUYNH ĐỆ 
VÀ THÂN HỮU XÃ HỘI 


FARATELLI TUTTI 


Lói nói dàu 


Hon bao giờ hết thé giới sống của chúng ta đang chịu những cơn khủng hoảng tràm trọng. 
Những cơn khủng hoảng đó không xuât hiện như sự bành trướng quyên lực nhằm bá chủ địa 
cầu của đề chế La mã xưa. Nó không là hình thức chiến tranh bóc lột dành thuộc địa của Mỹ và 
các nước phương Tây thời Trung cô. Và cũng không hắn là bệnh dịch, tai ương, bão lũ, hay 
những xung đột chính trị và đỗ gay nén kinh té hién nay. Con khüng hoáng chính mà chüng ta 
đang đối mặt là sự xuống cáp của một nén văn hóa nhân vi. 


Trong khi khoa học công nghệ và kỳ thuật số phát triển vượt trội, con người nhanh chóng và dễ 
dàng kết nói với nhau, nhưng chúng ta lại đang bị đây đi xa khỏi tình liên đới với nhau. Một hồ 
sâu khoảng cách thăm thăm giữa người với người trong khi chúng ta vẫn nhìn thấy và gặp gỡ 
nhau môi ngày. Bên hội nghị bàn tròn chúng ta bàn thảo vê kinh tế, chính tri, văn hóa, môi 
trường, như thể đó là những yếu tổ nòng côt làm nên một thế giới tốt đẹp cho con người, trong 
khi thực tế con người mới là tâm điểm làm nên một thé giói tót đẹp. Những trang báo cáo dài ở 
liên minh này, ủy ban nọ, chỉ là những con số hấp dẫn về mức tăng trưởng kinh tế, lượng tàu 
chiến hay những vệ tinh được phóng lên bầu trời mà quên mắt báo cáo về sự xuống câp nhân 
phẩm, sự thờ ơ lãnh đạm trước bát công, sự mát niềm tin lẫn nhau trong cuộc sông. Chúng ta bị 
ru ngủ bởi diễn ngôn và truyền thông về những trào lưu hay phản ứng tức thời, xem đó là tương 
lai và niềm hy vọng cho một thế giới nhân văn. Đó là những trò che đậy sự thật phũ phàng của 
một thế giới thiếu quy hướng về phẩm giá con người, thiếu tình liên đới huynh đệ, thiếu sự cởi 
mở chân thành, thiêu cảm thức dân thân vì ích chung. 


Trước những khủng hoảng và vấn nạn đó, Đức Thánh Cha Phanxicô đã trình bày cái nhìn sâu 
sắc và phô quát của mình trong thông điệp mới Fratelli tutti — tât cả là anh em. Thông điệp 
không xoay quanh cái nhìn “thât vọng” vé những thực trạng nhưng là nhìn nhận đánh giá tận 
căn những thực trạng đó, đồng thời khai mở tia sáng cho hướng đi chuân mực mà một thé giới 
nhân văn chúng ta cân trong tương lai: Tất cả là anh chị em của nhau. Đó là giải pháp hữu hiệu 
nhất giúp chúng ta tìm lại căn tính phẩm giá cao quý của mình, tôn trọng và cùng người khác 
thăng tiên. Thông điệp vượt trên phạm vi Kitô giáo hướng tới tát cả mọi người trên mặt đất này. 
Thông điệp như một tâm gương phản chiếu dé chính mỗi người nhìn lại bản thân, nhìn anh chị 
em mình và nhìn về ngôi nhà chung trái đất của chúng ta. Đặc biệt trong thời điểm chúng ta 
đang mong manh, sợ hãi, đau khổ bởi sự hoành hành của Virus Corona và ngập lụt kinh hoàng 
ở miên trung thân yêu thì Thông điệp càng trở nên món quà vô giá cho chúng ta suy ngâm vé 
tình liên đới huynh đệ và thân hữu xã hội. 


Vì những thiết thực đó con muốn một cách nhanh nhất Thông điệp này được đến tay các độc 
giả Việt ngữ. Bản dịch này con có gắng bám sát tài liệu ngôn ngữ góc mà Đức Thánh Cha trinh 
bày thay vi dich ý theo văn chương luu loát tiếng Việt. Dù đã nó lực cán thận hết sức mình 
nhưng chắc chắn vẫn còn nhiều thiêu sót do hạn ché về sự hiéu biết và khả năng ngôn ngữ của 
bản thân. Xin quý độc giả lượng thứ và gửi đóng góp cho con hoàn thiện hơn theo địa chỉ email: 

Pr.nguyenvananh @ gmail.com. 


Nguyện xin Chúa chúc lành cho hết thảy quý vi. 


Thóng diép 
FRATELLI TUTTI — TÁT CÁ LÀ ANH EM 


1. “FRATELLI TUTTT".[1] Với những lời này, Thánh Phanxicó Assisi đã ngỏ 
lời với các anh chị em của minh và dé xuất cho họ một lối sống mang đậm 
hương vị của Tin Mừng. Trong số những lời khuyên thánh Phanxicô đưa ra, 
tôi muốn chọn lời khuyên mà ngài kêu gọi về một tình yêu vượt qua các rào 
cản của địa lý và khoảng cách, và tuyên phúc cho tất cả những ai yêu thương 
anh em minh “nhiều như khi anh xa cũng nhu khi anh ở gần”.[2] Bằng cách 
đơn giản và trực tiếp của mình, Thánh Phanxicô đã diễn tả bản chất của tình 
huynh đệ cởi mở cho phép chúng ta nhìn nhận, đánh giá và yêu thương mọi 
người, bất kế sự gần gũi vé khoảng cách vật lý, bất ké người đó sinh ra hay 
sống ở đâu. 

2. VỊ thánh của tình yêu huynh đệ, của su giản di và vui vé này, người đã truyền 
cảm hứng cho tôi viết Thông điệp “Laudato Si", một lần nữa thúc giuc tôi công 
hién Thông điệp mới này cho tình huynh đệ và thân hữu xã hội. Thánh 
Phanxicô cảm thấy mình là anh em của mặt trời, biển cả và gió, nhưng ngài 
biết rằng ngài thậm chí còn gần gũi hơn nữa với những người bằng xương bằng 
thịt như mình. Bắt cứ nơi nào ngài đến, ngài đều gieo những hạt giống hòa bình 
và đi bên cạnh những người nghèo, những người bị bỏ rơi, những người ốm 
yếu và bị ruồng bỏ, những người anh chị em nhỏ nhất của ngài. 


KHÔNG BIÉN GIỚI 

3. Có một chỉ tiết trong cuộc đời của Thánh Phanxicó cho chúng ta thấy tám lòng 
rộng mở của ngài, không giới hạn và vượt qua những khác biệt về nguồn gốc, 
quốc tịch, màu da hoặc tôn giáo. Đó là chuyến thăm của ngài đến Sultan Malik- 
el-Kamil, ở Ai Cập, nơi đã có nhiều ý nghĩa đối với ngài vì đời sống nghèo 
khó của ngài, nguồn tài nguyên khan hiếm, khoảng cách xa xôi phải di chuyển 
và sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa và tôn giáo của họ. Cuộc hành trình đó, 
được thực hiện vào thời điểm diễn ra các cuộc Thập tự chính, càng chứng tỏ 
tầm bao quát và sự vĩ đại của tình yêu ngài, luôn tìm cách bao trùm mọi người. 
Sự trung thành của thánh Phanxicô đối với Chúa tương xứng với tình yêu của 
ngài dành cho anh chị em của mình. Không quan tâm đến những khó khăn và 
nguy hiểm liên quan, thánh Phanxicô đến gặp Sultan với cùng một thái độ mà 
ngài đã truyền cho các môn đệ của mình: nếu họ thấy mình “giữa những người 


1 


Hồi giáo và những người không tin khác”, thi trong khi không từ bó danh tính 
của mình thì họ cũng không được “dân thân vào tranh luận hoặc cãi vã, nhưng 
phải chấp nhận những người khác vì Chúa ”. [3] Trong bối cảnh thời đại, đây 
là một khuyến nghị phi thường. Chúng ta rất ấn tượng rằng cách đây tám trăm 
năm, Thánh Phanxicó đã thúc giục hãy tránh moi hình thức thù địch hay xung 
đột và cần bày tỏ một thái độ “nhẫn nhục” với lòng khiêm tốn và huynh đệ đối 
với những người không cùng đức tin với mình. 

. Thánh Phanxicô không gây chiến bằng lời lẽ nhằm áp đặt các học thuyết; ngài 
chỉ đơn giản là truyền bá tình yêu của Chúa. Ngài hiểu rằng “Thiên Chúa là 
tình yêu và những ai sống trong tình yêu thì ở trong Thiên Chúa” (1Ga 4:16). 
Bằng cách này, ngài đã trở thành một người cha của tất cả mọi người và truyền 
cảm hứng cho tầm nhìn về một xã hội huynh đệ. Thật vậy, “chỉ khi người ta 
tiếp cận người khác, không lôi kéo họ vào cuộc sóng của mình, nhưng dé giúp 
họ trở nên chính ho cách tron vẹn hơn, mới có thé thực sự được gọi là cha".[4] 
Trong thế giới thời đó, với đầy rẫy những tháp canh và những bức tường phòng 
thủ, các thành phố là nơi diễn ra các cuộc chiến tàn khốc giữa các gia đình 
quyền thế, trong khi nghèo đói đang lan tràn khắp mọi vùng quê. Tuy nhiên, ở 
đó, thánh Phanxicô đã có thể đón nhận sự bình an đích thực trong lòng mình 
và giải phóng bản thân khỏi ước muốn nám quyền trên người khác. Ngài trở 
thành một trong những người nghèo và tìm cách sống hòa hợp với mọi người. 
Chính thánh Phanxicô đã truyền cảm hứng cho thông điệp này. 

. Các vấn đề về tình huynh đệ của con người và thân hữu xã hội luôn là mối 
quan tâm của tôi. Trong những năm gần đây, tôi đã nói về chúng nhiều lần 
trong các bối cảnh khác nhau. Trong Thông điệp này, tôi đã tìm cách tập hợp 
những tuyên bố đó lại và sắp xếp chúng trong một bối cảnh suy tư rộng hơn. 
Trong quá trình chuẩn bị Laudato Sỉ”, tôi đã có nguồn cảm hứng từ người anh 
em của tôi, Bartholomew, Giáo chủ Chính thống giáo, người đã mạnh mẽ lên 
tiếng về sự cần thiết của chúng ta đối với tạo vật. Còn ở thông điệp này, tôi 
cảm thấy đặc biệt được khích lệ bởi Dai giáo trưởng Ahmad AI-Tayyeb, người 
mà tôi đã gặp ở Abu Dhabi, nơi chúng tôi tuyên bố rằng “Thượng dé đã tạo ra 
tất cả con người bình đẳng về quyền, nghĩa vụ và phẩm giá, và đã kêu gọi ho 
sống với nhau như anh em một nhà ”. [5] Đây không phải là một cử chỉ ngoại 
giao đơn thuần, mà là sự phản hồi được sinh ra từ đối thoại và cam kết chung. 
Thông điệp hiện tại tiếp thu và phát triển một số chủ đề lớn được nêu ra trong 
Văn kiện mà cả hai chúng tôi đã ký kết. Tôi cũng đã kết hợp, cùng với những 
suy nghĩ của riêng mình, một số bức thư, tài liệu và những cân nhắc mà tôi đã 
nhận được từ nhiều cá nhân và doàn thê trên khắp thé giới. 


2 


6. Những trang sau đây không tuyên bó đưa ra một giáo huấn hoàn chinh vé tinh 
yêu thuong huynh đệ, nhưng là ý kiến về phạm vi phó quát của nó, sự cởi mở 
của nó đối với mọi người nam cũng như nữ. Tôi đưa ra Thông điệp xã hội này 
như một đóng góp khiêm tốn để tiếp tục suy tư, với hy vọng răng trước những 
nỗ lực loại bỏ hoặc phớt lờ người khác ngày nay, chúng ta có thể chứng tỏ khả 
năng đáp trả với một tầm nhìn mới về tình huynh đệ và thân hữu xã hội sẽ 
không còn ở cấp độ lời nói. Mặc dù tôi đã viết nó từ niềm xác tín Kitô hữu, cái 
truyền cảm hứng và nâng đỡ tôi, tôi vẫn muốn tìm cách biến suy nghĩ này trở 
thành một lời mời đối thoại giữa tất cả những người có thiện chí. 

7. Khi tôi đang viết bức thư này, đại dich Covid-19 bất ngờ bùng phát, phơi bày 
sự an toàn giả tạo của chúng ta. Bên cạnh những cách khác nhau mà các quốc 
gia khác nhau ứng phó với cuộc khủng hoảng, thì việc họ không có khả năng 
làm việc cùng nhau trở nên khá rõ ràng. Đối với tất cả các siêu kết nối, chúng 
ta chứng kiến sự phân mảnh khiến việc giải quyết các vẫn đề trở nên khó khăn 
hơn và ảnh hưởng tới tất cả chúng ta. Bất cứ ai nghĩ rằng bài học duy nhất cần 
rút ra là cần phải làm tốt hơn những gì chúng ta đang làm, hoặc cải tiến các hệ 
thống và quy định hiện có, là đang phủ nhận thực tế. 

8. Tôi mong muốn răng, trong thời đại của chúng ta, bằng cách thừa nhận phẩm 
giá của mỗi con người, chúng ta có thể góp phần hồi sinh một khát vọng phổ 
quát về tình huynh đệ. Tình huynh đệ giữa tất cả mọi người nam cũng như nữ. 
“Ở đây chúng ta có một bí mật tuyệt vời chỉ cho chúng ta cách ước mơ và biến 
cuộc đời mình thành một cuộc phiêu lưu kỳ thú. Không ai có thé đối mặt với 
cuộc sống một cách cô độc... Chúng ta cần một cộng đồng hỗ trợ và giúp đỡ 
chúng ta, trong đó chúng ta có thể giúp đỡ làn nhau dé tiếp tục hướng vé phía 
trước. Ước mơ cùng nhau quan trọng biết bao... Tự sức mình, chúng ta có 
nguy cơ nhìn thấy những ảo ảnh, những thứ không tồn tại ở đó. Những giác 
mơ phải được xây dựng cùng nhau ”. [6] Vậy chúng ta hãy ước mơ, như một 
gia đình nhân loại như những người bạn đồng hành cùng chung thân phận, như 
những đứa trẻ của cùng một trái đất, ngôi nhà chung của chúng ta, mỗi người 
chúng ta mang theo sự phong phú niềm tin và xác tín của mình, mỗi người 
chúng ta có tiếng nói riêng của mình, tất cả đều là anh chị em. 


CHUONG MỘT 
MÁY DEN PHỦ TRÉN MOT THÉ GIỚI ĐÓNG KÍN 


9. Không tham vong thuc hiện một phân tích toàn diện hoặc nghiên cứu moi khía 
cạnh kinh nghiệm hiện thời của chúng ta, tôi chỉ muốn xem xét một só xu 
hướng nhất định trong thế giới chúng ta, cái đang cản trở sự phát triển tình 
huynh đệ phó quát. 


NHỮNG GIÁC MO TAN VỠ 

10. Trong nhiéu tháp ky, duóng nhu thé giói dà hoc duoc bài hoc tir nhiéu cuóc 
chiến tranh và thảm họa, và đang dàn tiến tới nhiều hình thức hội nhập khác 
nhau. Cháng hạn, ước mơ về một châu Âu thống nhất, có khả năng thừa nhận 
nguồn gốc chung và vui mừng với sự đa dang phong phú của nó. Chúng ta nhớ 
lại “niềm tin vững chắc của những người sáng lập ra Liên minh Châu Âu, 
những người mong muốn một tương lai dựa trên khả năng làm việc cùng nhau 
vượt qua sự chia rẽ, thúc đây hòa bình và hiệp thông giữa tất cả các dân tộc 
trên lục địa ". [7] Mong muốn hội nhập ngày càng tăng ở Mỹ Latinh và một số 
bước đã được thực hiện theo hướng này. Ở một số quốc gia và khu vực, nỗ lực 
hòa giải và tái thiết đã tỏ ra có kết quả, trong khi những quốc gia khác lại cho 
thấy nhiều hứa hẹn. 

11. Tuy nhiên, thời đại của chúng ta dường như đang có dấu hiệu của một sự thoái 
trào nào đó. Xung đột có xưa tưởng chừng đã bị chôn vùi từ lâu lại đang bùng 
phát trở lại, trong khi các trường hợp về chủ nghĩa dân tộc hoang đường, cực 
đoan, phán uất và hiếu chiến đang gia tăng. Ở một số đất nước, khái niệm đoàn 
kết dân tộc và quốc gia bị ảnh hưởng bởi nhiều hệ tư tưởng khác nhau đang tạo 
ra những hình thức ích kỷ mới và đánh mát cảm thức xã hội dưới chiêu bài bảo 
vệ lợi ích quốc gia. Một lần nữa, chúng ta được nhắc nhở rằng “mỗi thế hệ mới 
phải tiếp nhận những nỗ lực và thành tựu của các thế hệ trước, đồng thời đặt 
tầm nhìn của mình lên cao hơn nữa. Đó là cách thức. Lòng tốt, cùng với tình 
yêu, sự công băng và tình liên đới, không phải đạt được một lần và mãi mãi; 
chúng phải được nhận ra mỗi ngày. Không thé an phận với những gi đã đạt 
được trong quá khứ và tự mãn tận hưởng nó, như thể bằng cách nào đó chúng 
ta có thé coi thường thực té là nhiều anh chị em của chúng ta vẫn phải chịu 
đựng những hoàn cảnh đau khó vì chúng ta”. [8] 

12. “Mở ra với thế giới” là một cách diễn đạt đã được lĩnh vực kinh tế và tài chính 
đồng lựa chọn và hiện nay được sử dụng với mục đích cởi mở cho các lợi ích 
nước ngoài hoặc cho các cường quốc kinh tế tự do đầu tư mà không gặp trở 


4 


ngai hoác phüc tap ó tát cá các quóc gia khác. Nhüng xung dót cuc bó và su 
coi thường lợi ích chung bi nén kinh tế toàn cầu lợi dung dé áp đặt một mô 
hình văn hóa duy nhất. Nền văn hóa này thống nhất thế giới, nhưng chia rẽ con 
người và dân tộc, vì “khi xã hội ngày càng trở nên toàn cầu hóa, nó khiến chúng 
ta trở thành láng giềng, nhưng không khiến chúng ta trở thành anh em”. [9] 
Chúng ta cô đơn hơn bao giờ hết trong một thế giới đông đúc ngày càng thúc 
đây lợi ích cá nhân và làm suy yếu chiều kích cộng đồng của cuộc sóng. Thật 
vậy, có những thị trường mà các cá nhân trở thành người tiêu dùng đơn thuần 
hoặc người ngoài cuộc. Theo quy luật, sự tiến bộ của chủ nghĩa toàn cầu này 
củng có căn tính của những người mạnh hơn, những người có thé tự bảo vệ 
mình, nhưng nó có xu hướng làm giảm căn tính của những vùng yếu hơn và 
nghèo hơn, khiến họ dễ bị tổn thương và phụ thuộc hon. Theo cách này, đời 
sống chính trị ngày càng trở nên mong manh trước các cường quốc kinh tế 
xuyên quốc gia hoạt động với nguyên tắc “chia dé trị”. 


Sự kết thúc của ý thức lịch sử 

13. Kết quả là, ngày càng mắt đi cảm thức về lịch sử, dẫn đến sự tan vỡ thậm chí 
còn hơn nữa. Một loại "chủ nghĩa kiến tạo", theo đó quyền tự do con người 
tuyên bố tạo ra mọi thứ bắt đầu từ con số 0, đang phát triển trong nền văn hóa 
ngày nay. Một thứ mà nó để lại sau khi nó trỗi dậy là động lực tiêu thụ vô hạn 
và những biéu hiện của chủ nghĩa cá nhân trồng rỗng. Uu tư về điều này khiến 
tôi đưa ra một số lời khuyên cho những người trẻ tuổi. “Nếu ai đó xúi giục 
những người trẻ tuổi bỏ qua lịch sử của họ, từ chối kinh nghiệm của những bậc 
lão thành, coi thường quá khứ và hướng tới một tương lai mà bản thân anh ta 
đang năm giữ, thì chẳng phải sẽ dễ dàng lôi kéo họ theo như vậy rằng họ chỉ 
làm những gi anh ta nói với họ đó sao? Anh ta cần những người trẻ tuổi nông 
nói, thiếu góc rễ và mát niềm tin, dé ho chỉ tin vào những lời hứa của anh ta và 
hành động theo kế hoạch của anh ta. Đó là cách các hệ tư tưởng khác nhau vận 
hành: chúng phá hủy (hay làm phân rã) moi khác biệt dé chúng có thé thống 
trị mà không bị phản đối. Dé làm được điều này, họ cần những người trẻ coi 
thường lịch sử, những người khước từ của cải tinh thần và sự phong phú của 
nhân loại được lưu truyền qua nhiều thế hệ, những người phớt lờ mọi thứ đã đi 
trước họ”. [10] 

14. Đây là những hình thức thực dân hóa văn hóa mới. Chúng ta đừng quên rằng 
“những dán tộc từ bỏ truyền thống, hoặc từ một cơn sốt bắt chước người khác 
hoặc gây ra bạo lực, hoặc do sự câu thả hoặc thờ ơ không đáng có, cho phép 
người khác cướp đi chính linh hồn của mình, cuối cùng không chỉ đánh mát 


5 


bán sác tinh thàn mà cón cà su nhát quán vé dao đức và cuối cùng là sự độc lập 
về trí tuệ, kinh tế và chính trị của mình ”. [11] Một cách hiệu quả để làm suy 
yếu ý thức lịch sử, tư duy phản biện, cuộc đấu tranh cho công lý và các quá 
trình hội nhập là làm trống rỗng những từ tuyệt vời này về ý nghĩa của chúng 
hoặc thao túng chúng. Ngày nay, những từ ngữ như dân chủ, tự do, công lý hay 
thống nhất thực sự có nghĩa là gì? Chúng đã được uốn cong và định hình để 
phục vụ như công cụ thống trị, như những miếng giấy vô nghĩa có thể được sử 
dụng dé biện minh cho bát kỳ hành động nào. 


THIẾU KÉ HOẠCH CHO MỌI NGƯỜI 

15. Cách tốt nhất để thống trị và giành quyền kiểm soát mọi người là gieo rắc nỗi 
tuyệt vong và chán nản, ngay cả dưới chiêu bài bảo vệ những giá tri nào đó. 
Ngày nay, ở nhiều nước, chủ nghĩa cường điệu, cực đoan và phân cực đã trở 
thành công cụ chính trị. Sử dụng chiến lược chế giễu, nghi ngờ và không ngừng 
chỉ trích, theo nhiều cách khác nhau, người ta phủ nhận quyền hiện hữu hoặc 
có ý kiến của người khác. Sự thật và giá trị của người khác bị bác bỏ và kết 
quả là đời sống xã hội trở nên nghèo nàn và chịu sự giéu cot của kẻ quyên lực. 
Đời sống chính trị không còn liên quan đến các cuộc tranh luận lành mạnh về 
các kế hoạch dài hạn nhằm cải thiện cuộc sóng của con người và thúc đây lợi 
ích chung, mà chỉ với các kỹ năng tiếp thị khéo léo chủ yêu nhằm làm mắt uy 
tín của người khác. Trong sự điên cuồng vé cáo buộc và phản tố qua lại này, 
cuộc tranh luận biến thành trạng thái bất đồng và đối đầu vĩnh viễn. 

16. Giữa những cuộc chiến xung đột lợi ích, trong đó chiến tháng bao gồm việc 
loại bỏ đối thủ của mình, làm thế nào chúng ta có thể nâng tầm nhìn lên để 
nhận ra những người hàng xóm hoặc giúp đỡ những người đã ngã xuống trên 
đường đi? Một kế hoạch đặt ra những mục tiêu to lớn cho sự phát triển của cả 
gia đình nhân loại chúng ta ngày nay nghe có vẻ điên rồ. Chúng ta ngày càng 
xa nhau hơn bao giờ hết, trong khi hành trình chậm chạp và khắt khe hướng 
tới một thế giới ngày càng thống nhất và công bằng đang phải chịu một bước 
lùi mới đầy thảm hại. 

17. Quan tâm đến thế giới mà chúng ta đang sống có nghĩa là quan tâm đến chính 
bản thân. Tuy nhiên, chúng ta ngày càng cần phải nghĩ về bản thân mình như 
một gia dinh duy nhất sóng trong một mái nhà chung. Sự quan tâm như vậy 
không gây hứng thú cho những cường quốc kinh tế đòi hỏi lợi nhuận nhanh 
chóng. Thông thường, những tiếng nói bênh vực môi trường bị im lặng hoặc 
bị chế giễu, việc sử dụng những lập luận nghe có vẻ hợp lý chỉ đơn thuần là 
màn che cho những lợi ích đặc quyền. Trong nền văn hóa nông cạn, thiển cận 


6 


mà chúng ta đã tạo ra, thiêu tâm nhìn chung, “có thê tháy trước răng, một khi 
một sô nguôn lực nào đó đã cạn kiệt, bôi cảnh sẽ được đặt ra cho những cuộc 
chiên mới, dù dưới chiêu bài của những thỉnh câu cao cả”. [12] 


Mật thé giới "đồ bó di" 

18. Một bộ phận của gia đình nhân loại đường như đang phải hy sinh bất cứ lúc 
nào vì lợi ích của những người khác vốn được xem là có quyền sống cách vô 
tư. Và cuối cùng, "nhân vị không còn được coi là giá trị chính cần được tôn 
trọng và bảo vệ, đặc biệt nếu họ là những người nghèo hoặc tàn tật, nếu họ" 
chua có ích "- chẳng hạn như trẻ sơ sinh - hoặc nếu họ" không còn hữu ích "- 
như người già. Chúng ta ngày càng trở nên thản nhiên với sự hoang phí, bắt 
đầu từ thực phẩm, đó là một trong những điều đáng xấu hồ nhất ". [13] 

19. Sự suy giảm tỷ lệ sinh, dẫn đến già hóa dân số, cùng với việc người già phải 
sống một cuộc sống buồn bã và cô đơn, là một cách tinh té dé nói về tất cả 
chúng ta, rằng mối quan tâm đến bản thân chúng ta là điều duy nhất quan trọng. 
Theo cách này, “những gì bị vứt bỏ không chỉ là thức ăn và đồ vật dư thừa, mà 
thường là chính con người”. [14] Chúng ta đã chứng kiến những gì xảy ra với 
người cao tuổi ở một số nơi trên thế giới từ hậu quả của coronavirus. Họ không 
phải chết theo cách đó. Tuy nhiên, điều tương tự cũng đã xảy ra từ lâu trong 
các đợt nẵng nóng và trong các tình huống khác: những người lớn tuổi thấy 
mình bị bỏ rơi một cách tàn nhẫn. Chúng ta không nhận ra rằng, bằng cách cô 
lập người già và để họ cho người khác chăm sóc mà không có sự gần gũi và 
quan tâm của các thành viên trong gia đình, chúng ta đã làm biến dạng. và làm 
nghéo di chính dói sóng gia dinh. Chüng ta cüng sé tuóc di su két nói càn thiét 
vói cói nguón và vói mót trí tué mà nguoi trẻ không thé tự minh dat được. 

20. Cách loại bỏ người khác này có thê diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau, 
chăng han nhu nói ám ảnh về việc tiết giảm chi phí lao động mà không quan 
tâm đến hậu quả nghiêm trọng của nó, vì thất nghiệp mà nó trực tiếp tạo ra dẫn 
đến sự gia tăng nghèo đói. [15] Ngoài ra, sự sẵn sàng loại bỏ người khác được 
thé hiện trong những thái độ xấu xa mà chúng ta đã nghi từ lâu, chăng hạn nhu 
phân biệt chủng tộc, vốn chỉ rút lui ngầm dé rồi tiếp tục xuất hiện. Các trường 
hợp phân biệt chủng tộc tiếp tục làm chúng ta xấu hồ, vì chúng cho thấy rằng 
sự tién bộ xã hội không thực sự hoặc dứt khoát như chúng ta nghĩ. 

21. Một số quy luật kinh tế đã tỏ ra hiệu quả đối với sự tăng trưởng, nhưng không 
có hiệu quả đối với sự phát triển toàn diện của con người. [16] Sự giàu có đã 
tăng lên, nhưng cùng với sự bất bình đẳng, kết quả là “các hình thức nghèo 
đói mới đang xuất hiện”. [17] Tuyên bố thế giới hiện đại đã giảm được đói 


7 


nghèo được đưa ra bằng cách đo lường đói nghèo với các tiêu chí từ quá khứ 
không tương ứng với thực tế ngày nay. Vào những thời điểm khác, chăng hạn, 
thiếu khả năng tiếp cận năng lượng điện không được coi là dấu hiệu của đói 
nghèo, cũng không phải là một nguồn khó khăn. Nghèo đói luôn phải được 
hiểu và đánh giá trong bối cảnh các cơ hội thực tế có sẵn trong từng giai đoạn 
lich sử cụ thé. 


Nhân quyền không đủ phó quát 

22. Rõ ràng trên thực tế, quyền con người không bình đăng cho tất cả mọi người. 
Tôn trong các quyền "là điều kiện sơ bộ dé phát triển kinh tế và xã hội của một 
quốc gia. Khi phẩm giá của con người được tôn trong, và các quyền của người 
đó được công nhận và bảo đảm, thì tính sáng tạo và sự phụ thuộc lẫn nhau triển 
nở, và sự sáng tạo của nhân cách con người được giải phóng thông qua những 
hành động hướng tới lợi ích chung ”. [18] Tuy nhiên, “khi quan sát kỹ các xà 
hội đương đại, chúng ta thấy có vô số mâu thuẫn khiến chúng ta tự hỏi liệu 
phẩm giá binh dáng của tất cả con người, được tuyên bó long trọng cách đây 
bảy mươi năm, có thực sự được công nhận, tôn trọng, bảo vệ và phát huy trong 
mọi tình huống hay không. Trong thế giới ngày nay, nhiều hình thức bất công 
vẫn tồn tại, được nuôi dưỡng bởi tầm nhìn nhân học giản lược và bởi mô hình 
kinh tế dựa trên lợi nhuận không ngần ngại bóc lột, loại bỏ và thậm chí giết 
chết con người. Trong khi một bộ phận nhân loại sống trong sự xa hoa, thì một 
bộ phận khác thấy phẩm giá của chính mình bị từ chối, bị khinh miệt hoặc bị 
chà đạp, và các quyền cơ bản của mình bị loại bỏ hoặc vi phạm ”. [19] Điều 
này cho chúng ta biết điều gi về quyền binh dáng dựa trên phẩm giá bẩm sinh 
của con người? 

23. Tương tự như vậy, tô chức các xã hội trên toàn thé giới vẫn còn lâu mới phản 
ánh rõ ràng rằng phụ nữ có nhân phẩm và nhân quyền giống như nam giới. 
Chúng ta phát biểu bằng lời nói, nhưng quyết định và thực tế của chúng ta lại 
nói lên một câu chuyện khác. Thật vậy, “nghèo gấp đôi là những phụ nữ phải 
chịu đựng những hoàn cảnh bị loại trừ, ngược đãi và bạo lực, vì họ thường ít 
có khả năng bảo vệ quyền của mình”. [20] 

24. Chúng ta cũng nên nhận ra rằng “mặc dù cộng đồng quốc tế đã thông qua 
nhiều thỏa thuận nhám mục đích chấm dứt chế độ nô lệ dưới moi hình thức và 
đã đưa ra nhiều chiến lược khác nhau dé chống lại hiện tượng này, nhưng hàng 
triệu người ngày nay - trẻ em, phu nữ và nam giới ở mọi lứa tuổi - dang bị tước 
đoạt tự do và bị buộc phải sống trong những điều kiện giống như chế độ nô 
lệ... Ngày nay, cũng như trong quá khứ, chế độ nô lệ bắt nguồn từ quan niệm 


8 


của con người cho phép họ bi coi như một đồ vật... Cho dù bằng cách ép buộc, 
hay lừa đối, hoặc bởi sự cưỡng ép về thể chất hoặc tâm lý, những con người 
được tạo ra theo hình ảnh Thiên Chúa bị tước đoạt tự do, bị bán và biến thành 
tài sản của người khác. Họ được coi là phương tiện để đạt được mục đích... 
[Mạng lưới tội phạm] có kỹ năng sử dụng các phương tiện liên lạc hiện đại như 
một cách để thu hút nam giới và phụ nữ trẻ ở nhiều nơi trên thế giới ”. [21] 
Một sự đồi bại vượt quá mọi giới hạn khi họ cưỡng bức phụ nữ và sau đó ép 
họ phá thai. Một sự ghé tóm kéo dài đến độ bắt cóc người vì mục đích bán nội 
tạng. Buôn bán người và các hình thức nô dich đương thói khác là một vẫn dé 
toàn cầu cần được toàn nhân loại nhìn nhận một cách nghiêm túc: “vì các tô 
chức tội phạm sử dụng mạng lưới toàn cầu dé đạt được mục tiêu của chúng, 
các nỗ lực nhằm loại bỏ hiện tượng này cũng đòi hỏi tính cộng đồng và thực 
sự là một nỗ lực toàn cầu từ các thành phần khác nhau của xã hội ”. [22] 


Xung đột và sợ hãi 

25. Chiến tranh, các cuộc tấn công khủng bố, đàn áp chủng tộc hoặc tôn giáo, và 
nhiều vấn đề liên quan đến phẩm giá con người được đánh giá khác nhau, tùy 
thuộc vào mức độ thuận tiện của nó đối với các lợi ích nhất định, chủ yếu là 
kinh tế. Điều gì đó là đúng miễn nó thuận tiện cho người nắm quyền và sẽ 
không còn đúng nữa một khi nó trở nên bát tiện. Những tình huống bạo lực 
này, thật đáng buồn khi phải nói, “đã trở nén phó biến đến mức tạo thành một 
“cuộc chiến tranh thế giới thứ ba’ thực sự được chiến đấu dần dần ”. [23] 

26. Điều này không có gi dáng ngạc nhiên, nếu chúng ta nhận ra rằng chúng ta 
không còn những chân trời chung hợp nhất nữa; thực sự, nạn nhân đầu tiên của 
mọi cuộc chiến là “ơn goi bám sinh của gia đình con người là tinh huynh dé". 
Két quá là, *moi tinh huóng de dọa đều tao ra sự ngó vuc và khién moi nguoi 
rút lui vào khu vực an toàn của chính ho". [24] Thé giới của chúng ta bị mắc 
kẹt trong một mâu thuẫn kỳ lạ: chúng ta tin rằng chúng ta có thể “đảm bảo sự 
ồn định và hòa bình thông qua cảm giác an toàn giả tạo được duy trì bởi tâm 
lý sợ hãi và ngờ vực”. [25] 

27. Nghịch lý thay, chúng ta mang những nỗi sợ hãi nhất định của thế hệ trước 
rằng sự phát triển công nghệ đã không thành công trong việc loại bỏ; quả thực, 
những nỗi sợ hãi đó đã có thé án náu và lan rộng dáng sau những công nghệ 
mới. Ngày nay cũng vậy, bên ngoài những bức tường thành cô là vực thắm, 
lãnh thổ của người vô danh, hoang dã. Bát cứ điều gì đến từ đó không thé được 
tin cậy, vì nó không được biết đến, không quen thuộc, không phải là một phần 
của thành thị. Đó là lãnh thổ của "bọn man ro", từ đó chúng ta phải tự vệ bằng 


9 


moi giá. Kết quả là, những bức tường mới được dung lên dé tự phòng thủ, thé 
giới bên ngoài không còn tòn tại và chỉ còn lại thế giới “của tôi”, đến mức 
những người khác, không còn được coi là con người sở hữu phẩm giá bất khả 
xâm phạm, mà chỉ trở thành “họ”. Một lần nữa, chúng ta gặp phải “sự cám dỗ 
để xây dựng một nén văn hóa của những bức tường, dựng những bức tường, 
những bức tường trong tim, những bức tường trên đất, để ngăn cản cuộc gặp 
gỡ này với các nền văn hóa khác, với những người khác. Và những người tạo 
nên những bức tường đó sẽ trở thành nô lệ trong chính những bức tường mà 
họ đã xây dựng lên. Họ bị bỏ lại mà không có chân trời, vì họ thiếu tình liên 
đới với những người khác ”. [26] 

28. Sự cô đơn, sợ hãi và bất an mà những người cảm thấy bị hệ thống bỏ rơi đã 
tạo nên một địa bàn màu mỡ cho nhiều “mafias” khác nhau. Những người này 
phát triển manh mẽ bởi vi họ tuyên bó là người bảo vệ những người bi lãng 
quên, thường bằng cách cung cấp các hình thức hỗ trợ khác nhau ngay cả khi 
ho theo duói lợi ích tội phạm của mình. Cũng tòn tại một phuong pháp su pham 
“mafioso” điển hình, bằng cách lôi kéo người ta vào một điều huyền bí cộng 
đồng sai lầm, tạo ra các mối ràng buộc phụ thuộc và trung thành mà từ đó rất 
khó thoát khỏi. 


TOÀN CAU HÓA VÀ TIỀN BỘ MÀ KHÔNG CÓ MỘT ĐƯỜNG LÓI 
CHUNG 

29. Cùng với Dai giáo trưởng Ahmad AI-Tayyeb chúng tôi không bỏ qua những 
tiễn bộ tích cực đạt được trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, y học, công 
nghiệp và phúc lợi, trên hết là ở các nước phát triển. Tuy nhiên, “chúng tôi 
muốn nhấn mạnh rằng, cùng với những tiễn bộ lịch sử, vĩ đại và có giá trị như 
chúng đang tòn tại, tòn tại một sự suy thoái đạo đức ảnh hưởng đến hành động 
quốc tế và sự suy yếu trầm trọng các giá trị tinh thần và trách nhiệm. Điều này 
góp phần vào cảm giác thất vọng, cô lập và tuyệt vọng chung”. Chúng tôi thấy 
“căng thắng bùng phát và tích trữ vũ khí đạn dược trong bối cảnh toàn cầu bị 
chi phói bói su khóng chắc chắn, vỡ mộng, lo sợ về tương lai và bị kiểm soát 
bởi các lợi ích kinh tế hẹp hói". Chúng ta cũng có thé chỉ ra “những cuộc khủng 
hoảng chính trị lớn, những tình huống bắt công và thiếu sự phân phối công 
bằng các nguồn tài nguyên thiên nhiên... Đối mặt với những cuộc khủng hoảng 
nhu vậy dẫn đến cái chết của hàng triệu trẻ em — hốc hác vì đói nghèo - là điều 
không thể chấp nhận được sự im lặng trên bình diện quốc té”, [27] Búc tranh 
toàn cánh này, dói vói tát cå nhüng tién bó không thé phü nhân cüa nó, duóng 
nhu không dẫn đến một tuong lai nhân dao hơn. 


10 


30. Trong thế giới ngày nay, cảm giác thuộc vé một gia đình nhân loại dang mờ 
dần, và ước mơ làm việc cùng nhau vì công lý và hòa bình đường như là một 
điều không tưởng hoặc đã lỗi thời. Thay vào đó, những gi thống trị là một sự 
thờ ơ lạnh nhạt, tiện dụng và toàn cầu hóa, sinh ra từ sự vỡ mộng sâu sắc được 
che giấu dáng sau một ảo tưởng sai làm: nghĩ rằng chúng ta là toàn năng, trong 
khi không nhận ra được tất cả chúng ta đều ở trên cùng một con thuyền. Ảo 
tưởng này, không quan tâm đến các giá trị huynh đệ cao cả, dẫn đến “một kiểu 
hoài nghi. Vì đó là sự cám dỗ mà chúng ta phải đối mặt nếu chúng ta đi vào 
con đường chán nản và thất vọng... Cô lập và thu mình vào lợi ích của chính 
mình không bao giờ là cách dé khôi phuc hy vong và mang lại sự dói mới. 
Đúng hơn, đó là sự gần gũi; nó là văn hóa của sự gặp gỡ. Cô lập, không: sự 
gần gũi, có. Xung đột văn hóa, không; văn hóa gặp gỡ, có ”. [28] 

31. Trong thế giới chạy đua về phía trước nhưng lại thiếu một lộ trình chung này, 
chúng ta ngày càng cảm thấy rằng “khoảng cách giữa mối quan tâm đến hanh 
phúc cá nhân của một người và sự thịnh vượng của gia đình lớn hơn của con 
người đường như đang kéo dài đến mức hoàn toàn chia rẽ giữa các cá nhân và 
cộng đồng con người... Cảm thấy buộc phải sống chung là một điều, nhưng 
lại có những điều hoàn toàn khác để đánh giá sự phong phú và vẻ đẹp của 
những hạt giống của cuộc sóng chung cần được tìm kiếm và vun đắp ”. [29] 
Công nghệ không ngừng phát triển, tuy nhiên “sẽ thật tuyệt vời biết bao nếu sự 
phát triển của đổi mới khoa học và công nghệ đó có thể đi kèm với sự bình 
đăng và hòa nhập xã hội hơn. Thật tuyệt vời biết bao, ngay cả khi chúng ta 
khám phá những hành tinh xa xôi, dé khám phá lại nhu cầu của những anh chi 
em quay quanh chúng ta ”. [30] 


BỆNH DỊCH VÀ CÁC THÁM HỌA KHÁC TRONG LỊCH SỬ 

32. Đúng vậy, một thảm kịch trên toàn thé giới như đại dich Covid-19 trong giây 
lát đã làm sống lại ý thức đệt nên một cộng đồng toàn cầu, tất cả đều trên cùng 
một con thuyén, noi mà ván dé cüa mót người là vấn đề của tất cả. Một làn nữa 
chúng tôi nhận ra rằng không ai được cứu một mình; chúng ta chỉ có thể được 
cứu cùng nhau. Như tôi đã nói trong những ngày đó, “cơn bão đã bộc lộ tính 
dé bị tón thương của chúng ta và khám phá ra những điều chắc chán sai làm và 
thừa thãi xung quanh mà chúng ta xây dựng như lịch trình hàng ngày, dự án, 
thói quen và ưu tiên của chúng ta... Giữa cơn bão này, mặt tiền của những 
khuôn mẫu mà chúng ta đã ngụy trang cái tôi của chúng ta, luôn lo lắng về vẻ 
bé ngoài, dà bién mát, dé lộ ra một làn nữa nhận thức không thể cưỡng lại và 


i1 


may mán rằng chúng ta là một phần của nhau, rằng chúng ta là anh chị em của 
nhau ”. [31] 

33. Thế giới đang không ngừng tién tới một nén kinh tế, nhờ tién bộ công nghệ, 
đã tìm cách giảm “chi phí con người”; có những người sẽ cho rằng chúng tôi 
tin rằng tự do thị trường là đủ dé giữ mọi thứ an toàn. Tuy nhiên, đòn tàn bạo 
và không lường trước được của đại dịch không kiểm soát này đã buộc chúng 
ta phải hồi phục mối quan tâm của mình đối với con người, cho tất cả mọi 
người, hơn là vì lợi ích của một số ít. Ngày nay, chúng ta có thể nhận ra rằng 
“chúng ta nuôi mình bằng những giác mo huy hoàng và vi dai, và cuối cùng đã 
hủy mình trong các trò tiêu khién, vô tâm và đơn độc. Chúng ta chim mình vào 
thé giới mạng và đánh mát hương vị của tình huynh đệ. Chúng ta tìm kiếm kết 
quả nhanh chóng và an toàn, chỉ để thấy mình bị choáng ngợp bởi sự thiếu kiên 
nhẫn và lo lắng. Tù nhân của một thực tế ảo, chúng ta đã đánh mát bản sắc và 
hương vi của thế giới thực ”. [32] Nỗi đau, sự không chắc chán và sợ hãi, và 
việc nhận ra những giới hạn của chính chúng ta, do đại dịch mang lại chỉ khiến 
chúng ta càng trở nên cấp bách hơn khi phải suy nghĩ lại về phong cách sống, 
các mối quan hệ của chúng ta, cách tổ chức xã hội và trên hết, ý nghĩa của sự 
tồn tại của chúng ta. 

34. Nếu mọi thứ được kết nối với nhau, thật khó để tưởng tượng rằng thảm họa 
toàn cầu này không liên quan đến cách chúng ta tiếp cận thực tế, việc chúng ta 
tuyên bó minh là người làm chủ tuyệt đối cuộc sóng và tất cả những gi tòn tại. 
Tôi không muốn nói về quả báo của thần thánh, cũng như không đủ dé nói rằng 
những tôn hại mà chúng ta gây ra cho thiên nhiên chính là sự trừng phạt cho 
những hành vi phạm tội của chúng ta. Thế giới đang kêu lên trong cuộc nỗi 
loạn. Chúng ta nhớ đến câu thơ nổi tiếng của nhà thơ Virgil gợi lên “những 
giot nước mắt”, những bất hạnh của cuộc đời và lịch sử. [33] 

35. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tuy nhiên, chúng ta quên mất những bài học của 
lịch sử, “người thầy của cuộc đời”. [34] Một khi cuộc khủng hoảng sức khỏe 
này qua đi, phản ứng tôi tệ nhất của chúng ta sẽ là lao sâu hơn vào chủ nghĩa 
tiêu dùng đang sốt và các hình thức bảo tòn bản thân tự cao tự đại mới. Thiên 
Chúa muốn, sau tất cả những điều này, chúng ta sẽ không còn nghĩ về “họ” và 
“những người đó”, nhưng là “chúng ta”. Giá như điều này có thể chứng minh 
không một bi kịch nào của lịch sử mà từ đó chúng ta không học được gi. Giá 
như chúng ta có thé ghi nhớ tất cả những người cao tuổi đã chết vì thiếu mặt 
nạ phòng độc, một phần là kết quả của việc tháo đỡ, năm này qua năm khác, 
hệ thống chăm sóc sức khỏe. Giá như nỗi buồn mênh mông này có thé không 
trở nên vô ích, nhưng giúp chúng ta có thể tiến thêm một bước tới một phong 


12 


cách sóng mói. Giá nhu chüng ta có thé khám phá lai mót làn cho tát cá nhüng 
gi chúng ta cần nhau, và bằng cách này, gia dinh loài người của chúng ta có 
thể trải qua một sự tái sinh, với tát cả khuôn mặt, tất cả bàn tay và tất cả giong 
nói của nó, vượt ra ngoài những bức tường mà chúng ta dà dung lên. 

36. Trừ khi chúng ta khôi phục được niềm vui sé chia dé tạo ra một cộng đồng 
thuộc về và đoàn kết xứng đáng với thời gian, sức lực và nguồn lực của chúng 
ta, ảo tưởng toàn cầu hóa cái phinh lừa chúng ta sẽ sụp đồ và dé lại nhiều người 
trong sự kìm kẹp của đau khổ và trống rỗng. Chúng ta cũng không nên ngây 
thơ từ chối nhận ra răng “nỗi ám ảnh về lối sóng tiêu thụ, trên hết là khi ít người 
có khả năng duy trì nó, chỉ có thể dẫn đến bạo lực và hủy diệt lẫn nhau”. [35] 
Khái niệm “mỗi người vì chính mình” sẽ nhanh chóng biến chất thành một thứ 
tự do cho tất cả, điều đó sẽ trở nên tồi tệ hơn bát kỳ đại dịch nào. 


SỰ VÁNG MAT CUA PHÁM GIÁ CON NGƯỜI TRÊN CÁC BIÊN 
GIÓI 

37. Mót só ché dó chính tri theo chü nghĩa dân túy, cũng nhu một số cách tiếp cận 
kinh tế tự do bàn tới vấn đề, rằng dòng người di cư phải được ngăn chặn bằng 
mọi giá. Các lập luận cũng được đưa ra về việc hạn chế viện trợ cho các nước 
nghèo, dé họ chạm tới đáy và thấy mình buộc phải thực hiện các biện pháp thắt 
lưng buộc bụng như thế nào. Người ta không nhận ra rằng đằng sau những 
tuyên bố như vậy, vô hình và khó hỗ trợ, rất nhiều sự sống đang bị đe dọa. 
Nhiều người di cư đã chạy trốn khỏi chiến tranh, khủng bố và thảm họa thiên 
nhiên. Những người khác, nói đúng ra, “đang tìm kiếm cơ hội cho bản thân và 
gia đình họ. Họ mơ về một tương lai tốt đẹp hơn và họ muốn tạo điều kiện để 
đạt được điều đó”. [36] 

38. Đáng buôn thay, một số “bị thu hút bởi văn hóa phương Tây, đôi khi với những 
kỳ vọng không thực tế khiến họ thất vọng nặng nề. Những kẻ buôn người vô 
lương tâm, thường có liên hệ với các băng đảng ma túy hoặc vũ khí, khai thác 
điểm yếu của người di cư, những người thường xuyên phải trải qua bạo lực, 
buôn người, lạm dung tâm lý và thé lý và những dau khó chưa kể trên hành 
trình của họ”. [37] Những người di cư “trải qua sự tách biệt khỏi nơi xuất xứ 
của họ, và thường là sự nhồ tận gốc về văn hóa và tôn giáo. Sự tan vỡ cũng 
được cảm nhận bởi cộng đồng mà họ dé lại, nơi mát di các yếu tố mạnh mẽ 
dám nghĩ dám làm nhất của họ, và bởi gia đình, đặc biệt là khi một hoặc cả hai 
cha mẹ di cư, để lại con cái ở quê hương”. [38] Vì lý do này, “cũng cần phải 
khẳng định lại quyền không di cư, nghĩa là ở lại quê hương của một người”. 
[39] 


13 


39. Cũng vậy, “ở một số nước sở tại, di cư gây ra nỗi sợ hãi và báo động, thường 
được thúc đây và khai thác cho các mục đích chính trị. Điều này có thể dẫn đến 
tâm lý bài ngoại, khi mọi người tự khép mình vào, và nó cần được giải quyết 
một cách dứt khoát ”. [40] Những người di cư không được coi là có quyền nhu 
những người khác dé tham gia vào cuộc sóng của xã hội, và người ta quên rằng 
họ có phẩm giá nội tại như bất kỳ người nào. Do đó, họ phải là “tác nhân cứu 
lây chính họ”. [41] Không ai có thể công khai phủ nhận răng họ là con người, 
nhưng trên thực tế, bằng quyết định của chúng ta và cách chúng ta đối xử với 
họ, chúng ta có thê cho thấy rằng chúng ta coi họ là người kém xứng đáng hơn, 
kém quan trọng hơn, kém nhân bản hơn. Đối với các Kitô hữu, lối suy nghĩ và 
hành động này là không thể chấp nhận được, vì nó đặt những sở thích chính trị 
nhất định lên trên niềm xác tín sâu xa về đức tin của chúng ta: phẩm giá bát 
khả xâm phạm của mỗi người bất kế nguồn góc, chủng tộc hay tôn giáo, và 
luật tối cao của tình yêu thương huynh đệ. 

40. “Những cuộc di cu, hon bao giờ hết, sẽ đóng một vai trò quan trọng trong 
tương lai của thế giới chúng ta”. [42] Tuy nhiên, hiện tại, việc di cư bi ảnh 
hưởng bởi “sự mát tinh thần trách nhiệm đối với các anh chị em của chúng ta 
mà mọi xã hội dân sự đều dựa vào”. [43] Châu Âu, chẳng hạn, rủi ro nghiêm 
trọng khi đi theo con đường này. Tuy nhiên,“được hỗ trợ bởi di sản văn hóa và 
tôn giáo vĩ đại của mình, nó có phương tiện dé bảo vệ vị trí trung tâm của con 
người và tìm ra sự cân bằng phù hợp giữa trách nhiệm đạo đức gấp đôi của 
mình để bảo vệ quyền của công dân và đảm bảo sự hỗ trợ và chấp nhận cho 
người di cư ”. [44| 

41. Tôi nhận thấy rằng một số người còn do dự và sợ hãi đối với người di cư. Tôi 
coi đây là một phần bản năng tự vệ tự nhiên của chúng ta. Tuy nhiên, cũng 
đúng rằng một cá nhân và một dân tộc chỉ có thành quả và hiệu năng nếu họ 
có thé phát triển sự cởi mở sáng tạo với những người khác. Tôi yêu cầu moi 
người vượt ra khỏi những phản ứng ban đầu đó bởi vì “có một vẫn đề khi những 
nghi ngờ và sợ hãi điều chỉnh cách suy nghĩ và hành động của chúng ta đến 
mức khiến chúng ta không khoan dung, khép kín và thậm chí - không nhận ra 
điều đó - phân biệt chủng tộc. Bằng cách này, nỗi sợ hãi làm mát di mong muốn 
và khả năng gặp gỡ của chúng ta ”. [45] 


ÁO TƯỞNG CỦA TRUYÉN THÓNG 

42. Thật ky lạ, trong khi thái độ khép kín và thiếu khoan dung đối với người khác 
dang gia tăng, thì khoảng cách thu hẹp hoặc biến mát đến mức hầu như không 
còn quyền riêng tư. Mọi thứ đã trở thành một loại cảnh tượng luôn bị kiểm tra 


14 


và khảo sát, và cuộc sống của mọi người hiện đang bị giám sát liên tục. Truyền 
thông kỹ thuật số muốn đưa mọi thứ ra ngoài công khai; cuộc sống của mọi 
người được đào bới, phanh phui và lan truyền, thường là án danh. Sự tôn trọng 
đối với người khác tan vỡ, và ngay cả khi chúng ta gạt bỏ, phớt lờ hoặc giữ 
khoảng cách với người khác, chúng ta vẫn có thé nhìn vào từng chi tiết trong 
cuộc sống của họ một cách đáng xấu hồ. 

43. Về phần mình, các chiến dịch kỹ thuật số thê hiện sự thù hận và hủy diệt không 
phải - như một số người vẫn nghĩ - một hình thức hỗ trợ lẫn nhau tích cực, mà 
chỉ đơn giản là một hiệp hội các cá nhân đoàn kết chống lại kẻ thù chung. 
“Phương tiện truyền thông kỹ thuật số cũng có thể khiến mọi người có nguy 
cơ nghiện ngập, cô lập và dần dàn mát liên lạc với thực té cụ thể, ngăn cản sự 
phát triển các mối quan hệ thực sự giữa các cá nhân”. [46] Họ thiếu những cử 
chỉ cơ thể, nét mặt, khoảnh khắc im lặng, ngôn ngữ co thé và thậm chí cả tỏa 
mùi, run tay, đỏ mặt và đỗ mồ hôi bởi vì tất cả những điều này nói và là một 
phần trong giao tiếp của con người. Các mối quan hệ kỹ thuật số, không đòi 
hỏi sự phát triển chậm và từ từ của tình bạn, sự tương tác ôn định hoặc xây 
dựng sự đồng thuận trưởng thành theo thời gian, có vẻ ngoài của sự hòa đồng. 
Trái lại, chúng không thực sự xây dựng mối tương quan; thay vào đó, họ có xu 
hướng ngụy tạo và mở rộng chủ nghĩa cá nhân vốn thể hiện ở sự bài ngoại và 
khinh thường những người dé bị tốn thương. Kết nói kỹ thuật số không đủ để 
xây dựng cầu nối. Nó không có khả năng hợp nhất con người. 


Một sự hung hăng vô liêm sỉ 

44. Ngay cả khi các cá nhân duy trì sự cô lập thoải mái với xã hội thực dụng. Điều 
này thúc đây việc nung nấu các hình thức gây hắn khác thường, lăng mạ, hành 
hung, hạ tư cách, xỉa xói bằng lời nói cho đến khi hình bóng của người kia bị 
phá hủy, thành sự tàn phá không thể tồn tại khi tiếp xúc cơ thể nếu không hủy 
diệt nhau. Tính hiếu chiến xã hội tìm thấy một không gian mở rộng vô song 
trong các thiết bị di động và máy tính. 

45. Điều này đã khiến các hệ tư tưởng mất hết tính khiêm tốn. Những điều mà cho 
đến vài năm trước đây không ai có thể nói ra mà không mạo hiểm đánh mát sự 
tôn trọng của toàn dân thì giờ đây có thé được nói ra một cách vô tội va, một 
cách thô thiển nhất, ngay cả với một số nhân vật chính trị. Chúng ta cũng không 
nên quên rằng “có những lợi ích kinh tế không lồ đang hoạt động trong thế giới 
kỹ thuật số, có khả năng thực hiện các hình thức kiểm soát tinh vi như chúng 
đang xâm lån, tạo ra các cơ ché dé thao túng lương tâm và quá trình dân chủ. 
Cách thức hoạt động của nhiều nền tảng thường kết thúc bằng việc tạo điều 


15 


kiện cho sự gặp gỡ giữa những người có suy nghi giống nhau, bảo vệ họ khỏi 
các cuộc tranh luận. Các mạch khép kín này tạo điều kiện cho việc lan truyền 
tin giả và thông tin sai lệch, tạo thành kiến và thù ghét ”. [47] 

46. Chúng ta cũng nên nhận ra rằng các hình thức cuóng tín phá hoại đôi khi được 
tìm thấy giữa các tín dó tôn giáo, kế cả Kitô hữu; họ cũng “có thể bị cuốn vào 
các mạng lưới bao lực băng lời nói thông qua internet và các diễn dàn khác 
nhau của truyền thông kỹ thuật số. Ngay cả trong các phương tiện truyền thông 
Công giáo, các giới han có thé bị vượt quá giới hạn, việc phi báng và vu khống 
có thê trở nên phó bién, và tất cả các tiêu chuán đạo đức và danh dự của người 
khác có thê bị gạt bỏ ”. [48] Làm thế nào điều này có thể đóng góp vào tình 
huynh đệ mà Cha chung của chúng ta yêu cầu chúng ta? 


Thông tin không có trí tuệ 

41. Sự khôn ngoan chân chính đòi hỏi một cuộc gặp gỡ với thực tế. Tuy nhiên, 
ngày nay, mọi thứ đều có thé được tao ra, ngụy trang và thay đối. Điều này làm 
cho cuộc gặp gỡ trực tiếp với các giới hạn của thực tế là bất khả thi. Kết quả 
là, một cơ chế “chọn lọc” được đặt ra và tạo ra thói quen ngay lập tức tách biệt 
những gi tôi thích với những gì tôi không thích, hấp dẫn khỏi xấu xí. Với cùng 
một kiểu logic, người ta chọn những người mà người ta quyết định chia sẻ thế 
giới. Bằng cách này, những người hoặc tình huống làm tổn thương sự nhạy 
cảm của chúng ta hoặc khiến chúng ta không hài lòng chỉ đơn giản là bị loại 
bỏ trong mạng ảo, xây dựng một vòng kết nối ảo cách ly chúng ta với chính 
môi trường chúng ta đang sóng. 

48. Khả năng ngồi xuống và lắng nghe người khác, điển hình của những cuộc gặp 
gỡ giữa các cá nhân, là khuôn mẫu của thái độ chào đón được thể hiện bởi 
những người vượt qua lòng tự ái và chấp nhận người khác, quan tâm đến họ và 
chảo đón họ vào cuộc sống của mình. Tuy nhiên, “thế giới ngày nay phần lớn 
là thế giới của người khiếm thính... Đôi khi, nhịp độ điên cuồng của thế giới 
hiện đại khiến chúng ta không thể chăm chú lắng nghe những gì người khác 
đang nói. Giữa chừng, chúng ta ngắt lời anh ấy và muốn phản bác lại những gì 
anh ấy còn chưa nói hết. Chúng ta đừng đánh mát khả năng lắng nghe của minh 
". Thánh Phanxicô “đã nghe tiếng Thiên Chúa, ngài nghe tiếng người nghèo, 
ngài nghe tiếng kẻ yếu và ngài nghe tiếng thiên nhiên. Ngài đã tạo cho họ một 
lối sống. Mong muốn của tôi là hạt giống mà Thánh Phanxicô đã gieo trồng có 
thé lớn lên trong trái tim của nhiều người ”. [49] 

49. Khi sự thinh lặng và lắng nghe biến mắt, thay vào đó là việc nhắn tin điên 
cuồng, cấu trúc giao tiếp cơ bản của con người thông thái ngày này đang gặp 


16 


nguy hiểm. Một lối sóng mới dang xuất hiện, noi chúng ta chi tao ra những gi 
chúng ta muốn và loại trừ tất cả những gi hời hot, không thé kiểm soát hoặc 
biết ngay lập tức. Quá trình này, theo logic nội tại của nó, ngăn chặn kiểu phản 
xạ êm dém có thé dàn chúng ta đến một sự thông thái chung. 

50. Cùng nhau, chúng ta có thê tìm kiếm sự thật trong đối thoại, trong cuộc trò 
chuyện thoải mái hay trong những cuộc tranh luận sôi nói. Đó là một con đường 
đòi hỏi sự bèn bi, cũng được tao nên từ sự thinh lặng và dau khổ, có khả năng 
thu thập với kinh nghiệm kiên nhẫn lâu đời của các cá nhân và dân tộc. Sự tràn 
ngập thông tin trong tầm tay của chúng ta không tạo ra sự khôn ngoan hơn. Trí 
tuệ không được sinh ra từ những tìm kiếm nhanh chóng trên internet và cũng 
không phải là một khối dữ liệu chưa được kiểm chứng. Đó không phải là cách 
dé truóng thành trong cuóc cham trán vói su thát. Các cuóc tró chuyén chi xoay 
quanh đữ liệu mới nhất; chúng trở nên đơn thuần theo chiều ngang và chát 
thành đống. Chúng ta không tập trung chú ý, đi sâu vào trọng tâm của vấn đề 
và không nhận ra điều gì cần thiết để mang lại ý nghĩa cho cuộc sống. Do đó, 
tự do trở thành ảo tưởng mà chúng ta bị nhồi nhét, dé bị nhằm lẫn với khả năng 
điều hướng của internet. Quá trình xây dựng tình huynh đệ, dù là địa phương 
hay phó quát, chỉ có thé được thực hiện bởi những tinh thần tự do và cởi mở 
với những cuộc gặp gỡ đích thực. 


HÌNH THỨC PHỤC TÙNG VÀ SỰ TỰ COI THƯỜNG 

51. Một số quốc gia thịnh vượng về kinh tế có xu hướng được đề xuất làm hình 
mẫu văn hóa cho các quốc gia kém phát triển; thay vì, mỗi quốc gia đó cần 
được giúp đỡ dé phát triển theo cách riêng biệt của mình và phát triển năng lực 
đổi mới đồng thời tôn trọng các giá trị của nền văn hóa phù hợp của quốc gia 
đó. Mong muốn bắt chước người khác một cách nông cạn và thảm hại dẫn đến 
việc sao chép và tàn phá thay vì sáng tạo, và khích lệ lòng tự tôn dân tộc thấp 
hèn. Trong các thành phần giàu có của nhiều nước nghèo, và đôi khi ở những 
người mới thoát nghèo, có sự phản kháng đối với cách suy nghĩ và hành động 
bản địa, và có xu hướng coi thường bản sắc văn hóa của chính mình, như thể 
nó là nguyên nhân duy nhất của mọi thứ yếu kém. 

52. Tiêu diệt lòng tự trọng là một cách dễ dàng dé thóng trị người khác. Đẳng sau 
những khuynh hướng đồng nhất hóa thế giới này nói lên những lợi ích quyền 
lực thu lợi từ lòng tự trọng thấp, đồng thời có gắng tạo ra một nén văn hóa mới 
thông qua các phương tiện truyền thông và mạng lưới để phục vụ những kẻ 
quyền lực. Điều này trở thành chủ nghĩa cơ hội của những kẻ đầu cơ và cướp 
bóc tài chính, và cuối cùng người nghèo luôn là kẻ thua cuộc. Mặt khác, việc 


Er 


phót lờ văn hóa dân tộc khiến nhiều nhà lãnh dao chính trị không có khả năng 
thực hiện một dự án hiệu quả có thể được tự do thông qua và duy trì theo thời 
gian. 

53. Chúng ta quên rằng “không có hình thức xa lánh nào tôi tệ hon là cảm thấy 
mình bị vứt bỏ, không thuộc về ai cả. Một vùng đất sẽ đơm hoa kết trái, con 
người sinh hoa kết trái và sinh ra tương lai, chỉ trong chừng mực mà nó có thể 
nuôi dưỡng cảm giác thân thuộc giữa các thành viên, tạo ra mối liên kết hòa 
nhập giữa các thế hệ và các cộng đồng khác nhau, và tránh tất cả những gì 
khiến chúng ta vô cảm với người khác và dẫn đến ngày càng xa lánh hơn”. [50] 


HY VỌNG 

54. Bát chấp những đám mây den này, có thé không bi loại bỏ, tôi vẫn muốn trong 
những trang tiếp theo sẽ tổng kết và thảo luận về những con đường mới đầy hy 
vọng. Vì Thiên Chúa tiếp tục gieo những hạt giống tốt lành dói dào trong gia 
đình nhân loại chúng ta. Đại dịch gần đây cho phép chúng ta một lần nữa nhận 
ra và đánh giá cao rất nhiều người bạn đồng hành, những người trong nỗi sợ 
hãi, đã đáp lại bằng cách hy sinh mạng sống của họ. Chúng ta bắt đầu nhận ra 
rằng cuộc sống của chúng ta được đan xen và duy trì bởi những người bình 
thường đã dũng cảm định hình nên những sự kiện quyết định trong lịch sử 
chung của chúng ta: bác si, y tá, dược sĩ, thủ kho và công nhân siêu thị, nhân 
viên vệ sinh, người chăm sóc, công nhân vận chuyền, nam giới và phụ nữ làm 
việc để cung cấp các dịch vụ thiết yếu và an toàn công cộng, tình nguyện viên, 
linh mục và tu sĩ... Họ hiểu rằng không ai được cứu một minh. [51] 

55. Tôi mời mọi người hãy tiếp tục hy vọng mới, vì hy vọng “nói với chúng ta về 
điều gì đó bắt rễ sâu trong trái tim mỗi con người, không phụ thuộc vào hoàn 
cảnh và điều kiện lịch sử của chúng ta. Hy vọng nói với chúng ta về một khát 
vọng, một ước ao, một khao khát cho một cuộc sống viên mãn, khát vọng đạt 
được những điều vi đại, những điều lấp dày trái tim và nâng cao tinh thần của 
chúng ta đến những thực tại cao cả như chân, thiện, mỹ, công bằng và tình 
yêu... Hy vọng là can đảm; nó có thê nhìn xa hơn sự thuận tiện cá nhân, những 
khoản tiền lương và chứng khoán vụn vặt giới hạn chân trời của chúng ta, và 
nó có thể mở ra cho chúng ta những lý tưởng vĩ đại làm cho cuộc sống trở nên 
tươi đẹp và đáng giá hơn ”. [52] Vậy chúng ta hãy tiếp tục tiễn bước trên những 
con đường của hy vọng. 


CHƯƠNG HAI 
MỘT NGƯỜI LẠ TRÊN ĐƯỜNG 


18 


56. Tất cà những gi tôi dé cập trong chương trước không là một mô tả xa vời tách 

rời với thực té ngày nay, vì “niềm vui và hy vong, nỗi đau buồn và thống khó 
của con người trong thời đại chúng ta, đặc biệt là của những người nghèo hoặc 
đau khó, là niềm vui và hy vọng, nói đau buồn và thống khổ của những người 
theo Đức Giêsu Kitô. Không có gì thực sự là con người không tìm được dư âm 
của nó trong trái tim họ”. [53] Trong nó lực tìm kiếm một tia sáng giữa những 
gì chúng ta đang trải qua, và trước khi đề xuất một vài hướng hành động, bây 
gió tôi muón dành mót chuong cho mót du ngón duoc kế bởi Đức Giêsu Kitô 
hai nghìn năm trước. Mặc dù vậy bức thư này được gửi đến tất cả những người 
có thiện chí, bất ké niềm tin tôn giáo, dụ ngôn được diễn đạt theo cách mà bất 
cứ ai cũng có thể tìm thấy sự liên hệ và thấy mình bị thách đó. 
“Và này có người thông luật kia đứng lên hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng 
: "Thưa Thây, tôi phải làm gi dé được sự sóng đời đời làm gia nghiệp?" Người 
đáp : "Trong Luật đã viết gì ? Ông doc thé nào ?" Ông ấy thưa : "Ngươi phải 
yêu mén Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hôn, hết sức lực, 
và hết trí khôn ngươi, và yêu mén người thân cận như chính minh." Đức Giê- 
su bảo ông ta : "Ông trả lời đúng lắm. Cứ làm như vậy là sẽ được 
sống." Nhưng ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên mới thưa cùng Đức 
Giê-su rằng : "Nhưng ai là người thân cận của tôi ?" Đức Giê-su đáp : "Một 
người kia từ Gié-ru-sa-lem xuống Giê-ri-khô, doc đường bị rơi vào tay kẻ 
cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhir tử, rồi bó di, dé mặc người ấy nửa 
sống nửa chết. Tinh cờ, có thầy tư té cũng di xuống trên con đường ấy. Tróng 
thấy người này, ông tránh qua bên kia mà di. Rôi cũng thé, một tháy Lé-vi di 
tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà di. Nhưng một người Sa-ma- 
ri kia di đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy, và chạnh lòng thương. Ông 
ta lại gân, lấy dáu lấy rượu đồ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rôi 
đặt người ấy trên lung lừa của minh, đưa về quán trọ mà săn sóc. Hôm sau, 
ông lấy ra hai quan tiên, trao cho chủ quán và nói : "Nhờ bác săn sóc cho 
người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại 
bác.” Vậy theo ông nghĩ, trong ba người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với 
người đã bị rơi vào tay kẻ cướp ?" Người thông luật trả lời : "Chính là kẻ dà 
thực thi lòng thương xót đối với người ấy. " Đức Giê-su bảo ông ta : "Ông hãy 
di, và cũng hãy làm như vậy "(Lc 10,25-37). 


Bôi cảnh 


19 


57. Du ngón này liên quan đến một vấn dé xa xưa. Ngay sau khi tường thuật vé 
su sáng tạo của thé giới và con người, Kinh thánh dé cập đến vấn đề mối quan 
hệ giữa con người với nhau. Cain giết Aben em trai mình và sau đó Chúa hỏi: 
"Aben em trai của ngươi ở đâu?" (St 4, 9). Câu trả lời của anh ấy là câu trả lời 
mà chính chúng ta cũng thường đưa ra: “Tôi là người giữ em tôi hay sao?” 
(sđd). Với câu hỏi mà Ngài đặt ra, Thiên Chúa không dành chỗ cho lời kêu gọi 
thuyết định mệnh hay thuyết tất định như một lời biện minh cho sự thờ ơ của 
chính chúng ta. Thay vào đó, Ngài khuyến khích chúng ta tạo ra một nền văn 
hóa khác, trong đó chúng ta giải quyết xung đột của mình và quan tâm đến 
nhau. 

58. Sách Gióp xem nguồn gốc của chúng ta trong Dáng Tạo Hóa duy nhất là nền 
tảng của một số quyền chung: “Đắng đã tạo ra tôi trong dạ mẹ, không phải là 
Đắng tạo ra nó hay sao ? Cũng một Thiên Chúa đã tạo ra chúng tôi hết thảy? " 
(G31:15). Nhiều thé ky sau, Thánh Irênê đã sử dụng hình ảnh của một giai điệu 
âm nhạc dé dua ra quan điểm tuong tự: “Người tìm kiếm chân lý không nén 
tập trung vào sự khác biệt giữa nốt này với nốt khác, nghi nhu thé mỗi nốt nhac 
được tạo ra riêng biệt và tách biệt với những nốt nhạc khác; thay vào đó, anh 
ta nên nhận ra rằng một và cùng một người đã sáng tác toàn bộ giai điệu ”. [54] 

59. Theo truyền thống của người Do Thái, luật phải yêu thương và chăm sóc người 
khác đường như chỉ giới hạn trong mối quan hệ giữa các thành viên trong cùng 
một quốc gia. Điều răn cổ xưa “yêu người lân cận như chính mình” (Lv 19:18) 
thường được hiểu là ám chỉ đồng bào của một người, nhưng ranh giới dần dần 
được mở rộng, đặc biệt là trong đạo Do Thái phát triển bên ngoài dát Israel. 
Chúng ta gặp luật không được làm cho người khác những gi bạn không muốn 
họ làm cho mình (x. Tb 4:15). Vào thế kỷ thứ nhất trước Công nguyên, rabbi 
Hillel đã tuyên bố: “Đây là toàn bộ Kinh Torah. Mọi thứ khác đều là diễn giải”. 
[55] Mong muốn bắt chước cách hành động của Thiên Chúa dần dần thay thế 
xu hướng chỉ nghĩ đến những người ở gần chúng ta nhất: “Lòng trắc án của 
loài người dành cho người lân cận, nhưng lòng trắc ân của Chúa dành cho tất 
cả mọi sinh linh” (Hc. 18:13). 

60. Trong Tân Ước, giới luật của Hillel được diễn đạt bằng những thuật ngữ tích 
cực: “Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh 
em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thé đó.”(Mt 
7:12). Mệnh lệnh này có phạm vi phổ quát, bao trùm mọi người trên cơ sở nhân 
loại chung của chúng ta, vì Cha trên trời “làm cho mặt trời mọc trên kẻ dữ và 
kẻ lành" (Mt 5:45). Và đó là lý do tai sao Người kêu gọi “hãy có lòng nhân từ 
nhu Cha anh em là Đắng nhân từ” (Lc 6,36). 


20 


61. Trong những văn bàn có nhất của Kinh Thánh, chúng ta tim thấy lý do tai sao 
trái tim mình nên mở rộng dé đón nhận người ngoại quốc. Nó bát nguón từ ky 
ức lâu dài của người Do Thái rằng chính họ đã từng sống như những người 
ngoại quốc ở Ai Cập: 

“Các ngươi không được ngược đãi hoặc áp bức người ngoại kiều, vì các ngươi 
là ngoại kiều trong xứ AI Cập” (Xh 22:21). 

“Người ngoại kiều, các ngươi không được áp bức ; chính các ngươi đã biết 
thân phận của người ngoại kiều, vì các ngươi đã là ngoại kiều ở đất Ai-cập.”(Xh 
23, 9). 

“Khi có ngoại kiều cư ngụ với (các) ngươi trong xứ các ngươi, các ngươi đừng 
bức hiếp nó. (Các) ngươi phải đối xử với người ngoại kiều cư ngụ với các 
ngươi như với một người bản xứ, một người trong các ngươi ; (các) ngươi phải 
yêu nó như chính mình, vì các ngươi đã từng là ngoại kiều tại đất Ai-cập. Ta 
là ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của các ngươi.”(Lê-vi 19: 33-34). 

“Khi hái nho, thi anh em không được mót lại; những trái còn sót dành cho 
ngoại kiều và cô nhi quả phụ. Anh em hãy nhớ mình đã làm nô lệ bên đất Ai- 
cập” (Dnl 24,21-22). 

Tiéng goi tinh yéu huynh dé àm vang trong toàn bó Tán Uóc: 

“Vì toàn bó Lè Luật được tóm lại trong một điều răn duy nhất: “Ngươi hãy yêu 
tha nhân như chính minh"" (GI 5,14). 

“Ai yêu anh chị em mình thì ở trong ánh sáng, và nơi người ấy không có gì là 
cớ vấp pham. Nhưng ai ghét anh em mình thì ở trong bóng tối” (1Ga 2,10-11). 
“Chúng ta biết răng chúng ta đã từ cõi chết bước vào cõi sống, vì chúng ta yêu 
thương anh em. Kẻ không yêu thương, thì ở lại trong sự chết” (1Ga 3,14). 

“Ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến 
Thiên Chúa mà họ không trông thấy” (1Ga 4,20). 

62. Tuy nhiên, lời kêu gọi yêu thương này có thé bị hiểu nhằm. Thánh Phao-lô, 
nhận ra sự cám dỗ của các cộng đồng Kitô giáo tiên khởi trong việc hình thành 
các nhóm khép kín và biệt lập, đã thúc giuc các môn dé của ngài tràn ngập tình 
yêu thương “cho nhau và cho mọi người” (1 Tx 3:12). Trong cộng đồng 
Johannine, anh em đồng đạo phải được chào đón, “dù họ là những người xa lạ 
đối với anh em” (3 Ga 5). Trong bối cảnh này, chúng ta có thé hiểu rõ hơn ý 
nghĩa của dụ ngôn Người Samaritan nhân hậu: tình yêu thương không quan 
tâm đến việc anh chị em đang gặp khó khăn đến từ nơi này hay nơi khác. Vì 
“tình yêu phá tan xiềng xích khiến chúng ta bị cô lập và tách biệt; ở vị trí của 
họ, nó xây dựng những cây cầu. Tình yêu cho phép chúng ta tạo ra một gia 


21 


dinh tuyệt vời, nơi tất cả chúng ta có thé cảm thấy như ở nhà... Tinh yêu thé 
hiện lòng trắc án và phẩm giá ”. [56] 


Bị bỏ rơi trên đường 

63. Chúa Giê-su kể câu chuyện về một người bị kẻ cướp hành hung và nằm bi 
thương bên lề đường. Nhiều người đi ngang qua anh ta, nhưng đã không dừng 
lại. Họ là những người năm giữ các vị trí quan trong trong xã hội, nhưng thiếu 
quan tâm thực sự đến lợi ích chung. Họ sẽ không lãng phí vài phút để chăm 
sóc người đàn ông bị thương, hoặc thậm chí kêu gọi sự giúp đỡ. Chỉ có một 
người dừng lại, tiếp cận nạn nhân và đích thân chăm sóc anh ta, thậm chí chi 
tiền của mình để cung cấp cho nhu cầu của anh ta. Anh ấy cũng đã cho anh ta 
một thứ mà trong thế giới điên cuồng của chúng ta chúng ta bám chặt lấy: anh 
áy đã cho anh ta thời gian của mình. Chắc chắn, anh ấy đã có kế hoạch riêng 
cho ngày hôm đó, những nhu cầu, cam kết và mong muốn của riêng mình. Tuy 
nhiên, anh ấy đã có thé đặt tất cả những điều đó sang một bên khi đối mặt với 
một người đang cần. Thậm chí không hề biết người đàn ông bị thương là ai, 
anh thấy anh ta xứng dáng dé dành thời gian và sự quan tâm của minh. 

64. Bạn là ai trong số những người này? Câu hỏi này, nói tháng ra, rất trực tiếp và 
sâu sắc. Bạn giống nhân vật nào trong số những nhân vật này? Chúng ta cần 
thừa nhận rằng chúng ta thường xuyên bi cám dỗ dé phớt lờ người khác, đặc 
biệt là những người yếu thế. Chúng ta hãy thừa nhận răng, đối với tất cả những 
tiễn bộ mà chúng ta đã đạt được, chúng ta vẫn còn “mù chữ” khi đồng hành, 
chăm sóc và hỗ trợ những thành viên yếu đuối và dé bị tôn thương nhất trong 
các xã hội phát triển của chúng ta. Chúng ta đã quen với việc nhìn theo hướng 
khác, lướt qua, phớt lờ các tình huống cho đến khi chúng ảnh hưởng trực tiếp 
đến mình. 

65. Có người bi tán công trên đường phó của chúng ta, và nhiều người vội vã chay 
di như thé họ không nhận thấy. Có người lái xe ô tô tông vào người khác rồi 
bỏ trốn khỏi hiện trường. Mong muốn duy nhất của họ là tránh các vẫn đề; Nó 
không quan trọng rằng, thông qua lỗi của họ, một người khác có thé chết. Tất 
cả những điều này là dấu hiệu của một cách tiếp cận cuộc sống đang lan rộng 
theo nhiều cách khác nhau và tinh tế. Hơn thế nữa, bị cuốn theo nhu cầu của 
chính mình, cảnh tượng một người đang đau khổ làm phiền chúng ta. Điều đó 
khiến chúng ta không thoải mái, vì chúng ta không có thời gian dé lãng phí cho 
các vấn đề của người khác. Đây là những triệu chứng của một xã hội không 
lành mạnh. Một xã hội tìm kiếm sự thịnh vượng nhưng quay lưng lại với đau 
khô. 


22 


66. Cầu mong chúng ta đừng chim xuống vực sâu nhu vậy! Chúng ta hãy nhìn vào 
gương của Người Samaritan nhân hậu. Du ngôn Chúa Gié-su đưa ra mời goi 
chúng ta khám phá lại ơn gọi của mình với tư cách là công dân của quốc gia 
mình và của toàn thé giới, những người xây dựng mối liên kết xã hội mới. Lời 
mời goi này vàn luón mói mé, nhung nó dựa trên một quy luật cơ bán của con 
người chúng ta: chúng ta được mời gọi định hướng xã hội theo đuôi thiện ích 
chung, với mục đích này trong tâm trí, chúng ta kiên trì củng có trật tự chính 
trị và xã hội, kết cấu của các quan hệ, mục tiêu nhân bản của nó. Bằng hành 
động của mình, Người Samaritan nhân hậu đã cho thấy rằng “sự tồn tại của 
mỗi cá nhân đều gắn chặt với sự tồn tại của những người khác: cuộc sống 
không chỉ đơn giản là thời gian trôi qua; cuộc sống là thời gian cho những 
tương tác ”. [57] 

67. Du ngôn trình bày một cách hùng hón về quyết định co bản mà chúng ta cần 
phải thực hiện dé xây dựng lại thế giới dày thương tích của chúng ta. Đối mặt 
với quá nhiều đau đớn và khổ sở, cách duy nhất của chúng ta là noi gương 
Người Samari nhân hậu. Bất kỳ quyết định nào khác sẽ khiến chúng ta trở 
thành một trong những tên cướp hoặc một trong những người đi ngang qua mà 
không thé hiện lòng trắc án trước những dau khó của người đàn ông bên vệ 
đường. Dụ ngôn này cho chúng ta thấy làm thế nào một cộng đồng có thê được 
xây dựng lại bởi những người đàn ông cũng như phụ nữ, những người đồng 
hóa mình với tính dé bị tổn thương của những người khác, những người từ chối 
việc tạo ra một xã hội có tính loại trừ và thay vào đó hành động như những 
người thân cận, nâng đỡ và phục hồi những người gục ngã vì thiện ích chung. 
Đồng thời, dụ ngôn cảnh báo chúng ta về thái độ của những người chỉ nghĩ đến 
bản thân và không gánh vác những trách nhiệm tất yếu trong cuộc sóng. 

68. Dụ ngôn rõ ràng không áp dụng vào thuyết luân lý trừu tượng, cũng không 
phải thông điệp của nó chỉ đơn thuần là xã hội và đạo đức. Nó nói với chúng 
ta về một khía cạnh thiết yêu và thường bị lãng quên của nhân tính chúng ta: 
chúng ta được tạo dựng cho sự viên mãn vốn chi có thé tìm thấy trong tình yêu. 
Chúng ta không thê thờ o với đau khó; chúng ta không thé cho phép bát cứ ai 
trải qua cuộc sống như một kẻ bị ruóng bó. Thay vào dó, chüng ta nén cám 
thấy phẫn nộ, cảm thấy bi thách đồ dé thoát ra khỏi su cô lập thoải mái của 
chúng ta và được thay đối khi tiếp xúc với những đau khó của con người. Đó 
là ý nghĩa của nhân phẩm. 


Một câu chuyện không ngừng được kế lại 


2d 


69. Du ngón ró ràng và tháng thán, nhung nó cüng goi lén cuóc dáu tranh nói tàm 
mà mỗi người trái qua khi chúng ta dần dàn hiểu ra bản thân minh qua các mối 
tương quan với anh chị em mình. Không sớm thì muộn, chúng ta đều sẽ gặp 
phải một người đau khó. Ngày nay có ngày càng nhiều những người đau khó. 
Quyết định đón nhận hay loại trừ những người bị thương ven nằm đường có 
thé được coi là tiêu chí để đánh giá mọi dự án kinh té, chính trị, xã hội và tôn 
giáo. Mỗi ngày, chúng ta phải quyết định trở thành người Samaritan tốt lành 
hay người ngoài cuộc dùng dung đi qua. Và néu chúng ta mở rộng cái nhìn của 
mình đến lịch sử cuộc sóng của chính mình và của toàn thé giới, thì tất cả chúng 
ta đều giống như mỗi nhân vật trong dụ ngôn. Tất cả chúng ta đều có trong 
mình điều gì đó của người đàn ông bị thương, điều gì đó của tên cướp, điều gì 
đó của người qua đường, và điều gì đó của người Samaritan nhân hậu. 

70. Điều đáng chú ý là cách các nhân vật khác nhau trong câu chuyện thay đồi, 
khi phải đối mặt với hoàn cảnh đau khổ của người đàn ông khốn khổ bên 
đường. Sự khác biệt giữa người Do thái và Sa-ma-ri, thầy tư tế và thương gia, 
dần trở nên tầm thường. Bây giờ chỉ có hai loại người: những người chăm sóc 
cho một người đang bị tổn thương và những người bỏ đi ngang qua; những 
người cúi xuống dé giúp đỡ và những người nhìn theo hướng khác và vội vàng 
rời đi. Ở đây, mọi sự phân biệt, nhãn mác và mặt nạ của chúng ta đều tan biến: 
đó là khoảnh khắc của sự thật. Liệu chúng ta có cúi xuống để chạm vào và 
chữa lành vết thương của người khác? Chúng ta sẽ cúi xuống và giúp người 
khác đứng dậy chứ? Đây là thách thức của ngày hôm nay và chúng ta không 
nên sợ hãi khi đối mặt với nó. Trong thời điểm khủng hoảng, các quyết định 
trở nên cấp thiết. Có thé nói rằng, ở đây và bây giờ, bát cứ ai không phải là kẻ 
trộm cướp, người qua đường, đều hoặclà người bị thương hoặc là người vác 
người bi thương trên vai. 

71. Câu chuyện về Người Samaritan nhân hậu không ngừng được lặp lại. Chúng 
ta có thé thấy rõ ràng điều này khi sức ì chính trị và xã hội rõ ràng này đang 
biến nhiều nơi trên thế giới của chúng ta thành một con đường hoang vắng, 
ngay cả khi các tranh chấp trong nước và quốc tế và việc cướp đi cơ hội đang 
khiến một số lượng lớn những người bị thiệt thòi bơ vơ bên lề đường. Trong 
dụ ngôn của mình, Chúa Giê-su không đưa ra những lựa chọn thay thế; Ngài 
không hỏi điều gì có thể đã xảy ra khi nạn nhân hoặc người đã giúp anh ta 
không kìm chế được cơn phán nộ hoặc khát khao trả thù. Chúa Giêsu tin cậy 
vào tính bản thiện trong con người; với dụ ngôn này, Ngài khuyến khích chúng 
ta hãy kiên trì yêu thuong, phục hồi phẩm giá cho những người dau khó và xây 
dựng một xã hội xứng đáng. 


24 


Các nhân vật của cầu chuyện 

72. Dụ ngôn bắt đầu với những tên cướp. Chúa Giêsu chọn bắt đầu khi vụ cướp 
đã xảy ra, kẻo chúng ta lại mắc vào tội ác của chính việc đó hoặc những kẻ đã 
phạm tội. Đó là những điều chúng ta biết rõ. Chúng ta đã thấy, trên thế giới 
của chúng ta, những bóng đen của sự thờ ơ và bạo lực nhằm phục vụ cho những 
lợi ích ti tiện của quyền lực, lòng tham và sự chia rẽ. Câu hỏi thực tế là: chúng 
ta sẽ bỏ rơi người đàn ông bi thương và chạy đến đi dé tránh bạo lực, hay chúng 
ta sẽ truy đuôi những tên trộm cướp? Liệu cuối cùng người đàn ông bị thương 
có trở thành lời biện minh cho sự chia rẽ không thé hàn gắn, sự thờ o tàn nhẫn 
của chúng ta, những xung đột bên trong chúng ta? 

73. Sau đó, dụ ngôn yêu cầu chúng ta xem xét kỹ hơn những người qua đường. 
Sự thờ ơ lạnh lùng khiến họ phải sang bên kia đường - dù đáng trách hay không, 
dù là kết quả của sự khinh thường hay chỉ là sự phân tâm - khiến vị tư tế và 
người Lê-vi trở thành một hình ảnh phản chiếu đáng buồn về khoảng cách ngày 
càng lớn giữa chúng ta và thế giới xung quanh. Có nhiều cách dé bỏ đi qua và 
giữ một khoảng cách an toàn: chúng ta có thé lùi vào bên trong mình, phót lờ 
người khác, hoặc thờ ơ với cảnh ngộ của họ. Hoặc chỉ đơn giản là nhìn ở nơi 
khác, như ở một số quốc gia, hoặc một số lĩnh vực nhất định của họ, nơi thé 
hiện sự khinh miệt đối với người nghèo và văn hóa của họ, và người ta nhìn 
theo cách khác, như thé một kế hoạch phát triển được du nhập từ bên ngoài có 
thé giúp họ giải quyết. Đây là cách một số người biện minh cho sự thờ o của 
họ: người nghèo, những người mà những lời cầu xin giúp đỡ có thé chạm đến 
trái tim, đơn giản là không tòn tại. Người nghèo nằm ngoài pham vi quan tâm 
của họ. 

74. Một chỉ tiết nói bật về những người bỏ đi qua đường: họ theo đạo, sùng kính 
Thiên Chúa: một thầy tư tế và một người Lê-vi. Không nên bỏ qua chỉ tiết này. 
Nó cho thấy rằng niềm tin vào Chúa và sự thờ phượng Chúa không đủ dé đảm 
bảo rằng chúng ta đang thực sự sống đẹp lòng Chúa. Một người tin Chúa có 
thể không trung thực với mọi điều mà đức tin của anh ta đòi hỏi ở anh ta, nhưng 
lại nghĩ rằng anh ta gần gũi với Thiên Chúa và tốt hơn những người khác. Mặt 
khác, một sự đảm bảo cởi mở đích thực đối với Thiên Chúa là cách thực hành 
đức tin giúp mở rộng tâm hồn chúng ta đối với anh chị em của mình. Thánh 
John Chrysostom đã bày tỏ điều này một cách rõ ràng khi ngài thách thức 
những thính giả Kitô giáo của mình: “Anh chị em muốn tôn vinh thân mình 
Dáng Cứu Độ phải không? Vậy thì đừng khinh thường thân mình đó khi nó bi 
trần truồng. Đừng tôn vinh thân mình đó trong nhà thờ với lễ phục bằng lụa 


25 


trong khi bén ngoài thán minh dó dang tràn truóng và té cóng vi lanh ". [58] 
Nghịch lý thay, những người tự xưng là không tin Chúa đôi khi có thé thực 
hành ý muốn của Thiên Chúa tốt hơn những người tin Chúa. 

75. “Kẻ cướp” thường tìm đồng minh bí mật ở những người “đi ngang qua và 
nhìn theo hướng khác”. Có sự tác động lẫn nhau rõ ràng giữa những kẻ thao 
túng và lừa dối xã hội, và những kẻ, trong khi tự xưng là những người phê bình 
không thiên vị và khách quan, sống dựa vào hệ thống đó và lợi ích của nó. Có 
một sự đạo đức giả tạo đáng buồn khi sự dung túng tội ác, việc sử dụng các thể 
ché dé trục lợi cá nhân hay bè nhóm, và những tệ nạn khác đường như không 
thể loại trừ, đi kèm với sự chỉ trích không ngừng về mọi thứ, sự nghi ngờ liên 
tục dẫn đến mắt lòng tin và hoang mang. Lời phàn nàn rằng "mọi thứ đã hỏng" 
được trả lời bằng tuyên bồ rằng "nó không thê sửa được" hoặc "tôi có thể làm 
gì được chứ?" Điều này thúc đây thêm sự vỡ mộng và tuyệt vọng, và hầu như 
không khuyến khích tinh thần đoàn kết và độ lượng. Đưa con người vào tuyệt 
vọng khép lại một vòng tròn hoàn toàn sai trái: đó là đường hướng của chế độ 
độc tài vô hình với những lợi ích tiềm án đã giành được quyền thống trị trên cả 
nguồn lực lẫn khả năng suy nghĩ và bày tỏ ý kiến của người ta. 

76. Cuối cùng chúng ta hãy hướng về người đàn ông bị thương. Có những lúc 
chúng ta cảm thấy giống nhu anh ấy, bị tôn thương nặng né và bị bỏ lại bên lề 
đường. Chúng ta cũng có thể cảm thấy bất lực vì các tổ chức của chúng ta 
chẳng được quan tâm và thiếu nguồn lực, hoặc chỉ đơn giản là phục vụ lợi ích 
của một số ít, bên trong và bên ngoài. Thật vậy, “xã hội toàn cầu hóa thường 
có một cách điều hướng cái nhìn tao nhã. Dưới chiêu bài là đúng dán về mặt 
chính trị hoặc thời thượng về mặt ý thức hệ, chúng ta nhìn những người đau 
khổ mà không thể chạm vào họ. Chúng ta truyền hình trực tiếp các hình ảnh 
vé họ, thậm chí nói vé họ bằng cách nói uyên ngữ và với sự khoan dung dày 
cảm thông ". [59] 


Bắt đầu lại 

71. Mỗi ngày đều mang đến cho chúng ta một cơ hội mới, một khả năng mới. 
Chúng ta không nên mong đợi mọi thứ từ những người cai trị chúng ta, vì như 
vậy là áu tri. Chúng ta có không gian cần thiết dé cùng chịu trách nhiệm trong 
việc tạo ra và áp dụng các quy trình mới và thay đổi. Chúng ta hãy tham gia 
tích cực vào việc đối mới và hỗ trợ các xã hội đang gặp khó khăn của mình. 
Hôm nay, chúng ta có cơ hội tuyệt vời dé thé hiện tình huynh đệ bám sinh của 
mình, trở thành những người Samaritan nhân hậu, những người gánh chịu nỗi 
đau cho những rắc rối của người khác thay vì nuôi dưỡng lòng căm thù và oán 


26 


giận. Giống nhu người lữ hành tình cờ trong dụ ngón, chúng ta chỉ cần có một 
ước muốn thuần túy và đơn giản là trở thành một dân tộc, một cộng đồng, 
không ngừng và không mệt mỏi trong nỗ lực đón nhận, hòa nhập và nâng đỡ 
những người sa ngã. Nhiều khi chúng ta thấy mình đang đầu hàng trước não 
trạng của những kẻ bạo lực, những kẻ tham vọng mù quáng, những kẻ gieo rắc 
sự ngờ vực và đối trá. Những người khác có thể tiếp tục coi chính trị hoặc kinh 
tế như một đấu trường cho những cuộc chơi quyền lực của họ. Về phần mình, 
chúng ta hãy nuôi dưỡng những gi tốt và sẵn sàng phục vụ những điều đó. 

78. Chúng ta có thê bắt đầu từ dưới thấp và tùy từng trường hợp, hành động ở cấp 
độ địa phương và cụ thê nhất, và tiến tới những vùng xa nhất của đất nước 
chúng ta và thé giới của chúng ta, với cùng sự quan tâm và chăm sóc mà người 
Samaritan đã dành cho từng vết thương của nạn nhân. Chúng ta hãy tìm kiếm 
những người khác và đón nhận thế giới như nó vốn là, mà không sợ đau đớn 
hay cảm giác thiếu thốn, bởi vì ở đó chúng ta sẽ khám phá ra tất cả sự tốt lành 
mà Thiên Chúa đã gieo vào lòng con người. Những khó khăn tưởng chừng như 
quá sức lại là cơ hội để phát triển, chứ không phải là lý do cho một sự từ chối 
lạnh lùng chỉ có thé dẫn đến sự nhượng bộ. Tuy nhiên, chúng ta đừng làm điều 
này một mình, với tu cách cá nhân. Người Samaritan đã phát hiện ra một người 
chủ quán sẽ chăm sóc cho người đàn ông bị thương; chúng ta cũng được kêu 
gọi đoàn kết như một gia đình mạnh hơn là tổng số các thành viên nhỏ lẻ. Vì 
“toàn bộ lớn hơn từng phần, nhưng nó cũng lớn hơn tổng các thành phần”. [60] 
Chúng ta hãy từ bỏ sự nhỏ nhen và oán giận của cuộc chiến vô bô và đối đầu 
liên tục. Chúng ta hãy ngừng biện minh cho chính mình và thừa nhận tội ác 
của mình, sự thờ ơ, dối trá của mình. Sửa sai và hòa giải sẽ mang lại cho chúng 
ta cuộc sống mới và giúp chúng ta thoát khỏi sự sợ hãi. 

79. Người Samaritan dừng lại trên đường dà khởi hành mà không mong đợi sự 
công nhận nào. Nỗ lực của anh ấy để giúp đỡ một người khác đã mang lại cho 
anh ấy sự hài lòng lớn lao trong cuộc sống và trước mặt Thiên Chúa của anh, 
và do đó trở thành một nghĩa vụ. Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm đối với 
những người bị thương, những người thuộc dân tộc mình và tất cả các dân tộc 
trên trái đất. Chúng ta hãy quan tâm đến nhu cầu của mọi người nam cũng như 
nữ, già trẻ lớn bé, với cùng một tinh thần quan tâm và gần gũi huynh đệ đã 
được đánh dấu là Người Samaritan nhân hậu. 


Người thân cận không biên giới 
80. Chúa Giêsu ké du ngôn Người Samaritan nhân hậu để trả lời cho câu hỏi: Ai 
là người thân cận của tôi? Tù “thân cận”, trong xã hội thời Chúa Giêsu, thường 


2r 


có nghĩa là những người gần chúng ta nhất. Người ta cảm thấy rằng sự giúp đỡ 
chủ yếu nén được dành cho những người thuộc nhóm và chủng tộc riêng của 
mình. Đối với một số người Do Thái thời đó, người Samaritan bị coi thường, 
bi coi là ô ué. Họ không nằm trong số những người dáng được giúp đỡ. Chúa 
Giêsu, bản thân là một người Do Thái, hoàn toàn biến đổi cách tiếp cận này. 
Ngài yêu cầu chúng ta không quyết định xem ai là người đủ thân thiết để trở 
thành thân cận của chúng ta, mà là để chính chúng ta trở thành thân cận của tất 
cả moi người. 

81. Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta hiện diện với những người cần giúp đỡ, bất kể 
họ có thuộc nhóm xã hội của chúng ta hay không. Trong trường hợp này, người 
Samaritan trở thành thân cận của người Do thái bị thương. Bằng cách tiếp cận 
và hiện diện bản thân, anh áy đã vượt qua moi rào cản vé văn hóa và lich sử. 
Chúa Giêsu kết thác du ngôn bằng câu: “Hãy di và hãy làm nhu vậy” (Lc 
10,37). Nói cách khác, ngài thách đỗ chúng ta gạt bỏ mọi khác biệt khi đối mặt 
với đau khổ, đến gần người khác mà không cần thắc mắc. Tôi không nên nói 
rằng minh có thân cận dé giúp đỡ, mà bản thân tôi phải là thân cận của người 
khác. 

82. Tuy nhiên, du ngôn gây rắc rối, vì Chúa Giêsu nói rằng người bị thương là 
người Do thái, trong khi người dừng lại và giúp đỡ anh ta là người Samaritan. 
Chi tiết này khá có ý nghĩa đối với sự suy ngẫm của chúng ta về một tình yêu 
bao gồm tất cả mọi người. Người Samaritan sống trong một khu vực thực hành 
các nghi lễ ngoại giáo. Đối với người Do Thái, điều này khiến họ trở nên ô ué, 
đáng ghét và nguy hiểm. Trên thực tế, một văn bản Do Thái có dai dé cập đến 
các quốc gia bị ghét bỏ, nói về Samaria “thậm chí không phải là một dân tộc” 
(Sir 50:25); nó cũng đề cập đến “đám dân ngu xuân sống ở Shechem” (50:26). 

83. Điều này giải thích tại sao một phụ nữ Samaritan, khi Chúa Giêsu xin nước 
uống, đã trả lời cóc lốc: *Làm sao mà ông, một người Do Thái, lại xin tôi nước, 
một phụ nữ Samaria? (Ga 4: 9). Lời buộc tội xúc phạm nhất mà những ai tim 
cách làm mát uy tín của Chúa Giêsu có thé đưa ra là Ngài bị “qui ám” và là 
“người Samaritan” (Ga 8:48). Vì vậy, cuộc gặp gỡ nhân từ này giữa một người 
Samaritan và một người Do Thái là rát cám kích; nó khóng cón chó cho su 
thao túng ý thức hệ và thách đố chúng ta mở rộng biên giới của minh. Nó mang 
lại một chiều kích phó quát cho lời kêu gọi yêu thương của chúng ta, một chiều 
hướng vượt qua mọi định kiến, mọi rào cản lịch sử và văn hóa, mọi ích lợi nhỏ 
nhen. 


Lời cầu xin của người khách lạ 


28 


84. Cuối cùng, tôi xin lưu ý rằng trong một đoạn Tin Mừng khác, Chúa Giêsu nói: 
“Ta là khách lạ và các ngươi đã đón tiếp Ta” (Mt 25:35). Chúa Giêsu có thé 
nói những lời đó vì ngài có tám lòng rộng mở, nhạy cảm với khó khăn của 
người khác. Thánh Phao-lô khuyên chúng ta hãy “vui với kẻ vui, khóc với kẻ 
khóc” (Rm 12:15). Khi trái tim của chúng ta làm được điều này, nó có khả 
năng nhận biết những người khác mà không cần lo lắng về nơi họ sinh ra hoặc 
đến từ đâu. Trong quá trình đó, chúng ta cảm nghiệm người khác như là “cốt 
nhục của minh" (Is 58: 7). 

85. Đối với các Kitô hữu, những lời của Chúa Giêsu còn có một ý nghĩa sâu xa 
hơn nữa. Những lời ấy buộc chúng ta nhìn nhận lại chính Chúa Kitô trong mỗi 
anh chị em bị bỏ rơi hoặc bị loại trừ (x. Mt 25, 40,45). Đức tin có quyền năng 
vô han dé truyền cảm hứng và duy trì sự tôn trọng của chúng ta đối với người 
khác, vì các tín hữu biết rằng Thiên Chúa yêu thương hết thảy mọi người nam 
cũng như nữ với tình yêu vô hạn và “do đó ban cho nhân loại phẩm giá vô hạn. 
Chúng ta cũng tin rằng Chúa Kitô đã dó máu mình vì mỗi người chúng ta và 
không ai nằm ngoài pham vi tình yêu phó quát của Ngài. Nếu chúng ta đi đến 
ngọn nguồn của tình yêu đó là chính sự sống của Thiên Chúa ba ngôi, chúng 
ta bắt gặp trong cộng đoàn của Ba Ngôi vị thần linh nguồn gốc và hình mẫu 
hoàn hảo của mọi sự sống trong xã hội. Thần học tiếp tục được phong phú nhờ 
sự suy tư của nó về chân lý vĩ đại này. 

86. Đôi khi tôi tự hỏi tại sao, vi lý do này, phải mát quá nhiều thời gian, Giáo hội 
mới dứt khoát xóa bỏ chế độ nô lệ và các hình thức bạo lực khác nhau. Ngày 
nay, với linh đạo và thần học phát triển, chúng ta không có lý do gì để biện 
minh. Tuy nhiên, có những người dường như cảm thấy được khuyến khích 
hoặc ít nhất được cho phép bởi đức tin của họ dé ủng hộ các loại chủ nghĩa dán 
tộc hẹp hòi và bạo lực, bài ngoại và khinh thường, và thậm chí cả việc ngược 
đãi những người khác biệt. Niềm tin, và chủ nghĩa nhân văn mà nó truyền cảm 
hứng, phải duy trì ý thức phản biện khi đối mặt với những khuynh hướng này, 
và đưa ra phản ứng ngay lập tức bất cứ khi nào chúng ngóc đầu lên. Vì lý do 
này, điều quan trọng là việc dạy giáo lý và lời giảng thuyết phải nói trực tiếp 
và rõ ràng hơn về ý nghĩa xã hội của hiện hữu, chiều kích huynh đệ của linh 
đạo, niềm xác tín của chúng ta về phẩm giá bát khả nhượng của mỗi người, và 
lý do của chúng ta phải yêu thương và chấp nhận tất cả anh chị em của mình. 


CHƯƠNG BA 
HÌNH DUNG VÀ KIÊN TẠO MỘT THÉ GIỚI MỞ 


29 


87. Con người duoc tao dung theo cách mà ho không thé sóng, phát trién và tim 
thấy sự viên mãn trừ phi trở thành “món quà chán thành của bản thân dành cho 
người khác”. [62] Họ cũng không thê biết rõ bản thân mình nếu không gặp gỡ 
với người khác: “Tôi chỉ giao tiếp hiệu quả với chính mình trong chừng mực 
khi giao tiếp với người khác”. [63] Không ai có thé trải nghiệm vẻ dep thực sự 
của cuộc sóng mà không liên quan đến người khác, nếu không có những khuôn 
mặt thực sự dé yêu thương. Đây là một phần màu nhiệm vé sự hiện hữu đích 
thực của con người. “Sự sóng tòn tại ở nơi có sự gán bó, hiệp thông, tinh huynh 
đệ; và sự sống mạnh mẽ hơn cái chết khi nó được xây dựng trên những mối 
quan hệ thực sự và mối ràng buộc của lòng trung tín. Ngược lại, không có sự 
sóng nào khi chúng ta tự cho mình là đầy đủ nơi chính mình và sóng như những 
ốc đảo: trong những thái độ này, sự chết sẽ thống trị ”. [64] 


VƯỢT QUA CHÍNH MÌNH 

88. Trong sâu thám mói trái tim, tinh yêu tao ra mối liên kết và mở rộng sự hiện 
hữu, vi nó lôi kéo mọi người ra khói chính mình và hướng tới người khác. [65] 
Vì chúng ta được tạo ra vì tình yêu, nên trong mỗi người chúng ta dường như 
có “một quy luật cân bằng”: “người yéu' đi ra khói "bàn thân dé tìm kiếm sự 
hiện hữu trọn vẹn hơn ở một người khác”. [66] Vì lý do này, “con người luôn 
phải đón nhận thử thách dé vượt lên chính mình”. [67] 

89. Tôi cũng không thể giảm cuộc sống của mình vào các mối quan hệ với một 
nhóm nhỏ, thậm chí là gia đình của chính mình; Tôi không thể biết mình nếu 
không có một mạng lưới quan hệ rộng lớn hơn, bao gồm cả những mối quan 
hệ đã đi trước tôi và định hình nên toàn bộ cuộc đời tôi. Mối quan hệ của tôi 
với những người mà tôi tôn trọng phải tính đến thực tế là họ không sống chỉ vì 
tôi, cũng không phải tôi sống chỉ vì họ. Các mối tương quan của chúng ta, nếu 
lành mạnh và chân thực, sẽ mở ra cho chúng ta những người khác giúp chúng 
ta triển nở và nên phong phú. Ngày nay, bản năng xã hội cao quý nhất của 
chúng ta có thé dé dàng bị cản trở bởi những cuộc trò chuyện tự cho mình là 
trung tâm, tạo ấn tượng về những mối quan hệ sâu sắc. Ngược lại, tình yêu đích 
thực và trưởng thành và tình bạn chân chính chỉ có thể bén rễ trong trái tim 
rộng mở dé trưởng thành thông qua các mối quan hệ với người khác. Là những 
cặp vợ chồng hoặc ban bè, chúng ta thấy răng trái tim của chúng ta mở rộng 
khi chúng ta bước ra khỏi chính mình và đón nhận những người khác. Các 
nhóm sống khép kín và các cặp vợ chồng tự cho mình là đối lập với những 
người khác có chiều hướng trở thành biểu hiện của sự ích kỷ và chỉ bảo vệ bản 
thân. 


30 


90. Đáng chú ý là nhiều cộng đồng nhỏ sống trong các vùng có quanh đã phát 
triển một hệ thống đáng chú ý dé đón những người hành hương đến như một 
việc thực thi bón phận thiêng liêng của lòng hiếu khách. Các cộng đoàn tu viện 
thời Trung có cũng làm nhu vậy, như chúng ta thấy từ Quy tắc của Thánh 
Benedict. Dù thừa nhận rằng điều đó có thể làm mất đi tính kỷ luật và sự im 
lặng của các tu viện, nhưng thánh Benedict vẫn nhân mạnh rằng “người nghèo 
và những người hành hương được đối xử với sự quan tâm và chăm sóc chu đáo 
nhất”. [68] Sự hiểu khách là một cách cụ thé để vượt qua thử thách và món quà 
hiện diện trong cuộc gặp gỡ với những người bên ngoài cộng đoàn của chính 
mình. Các tu sĩ nhận ra rằng các giá trị mà họ tìm cách trau dói phải đi kèm 
với sự sẵn sảng vượt qua chính mình trong sự cởi mở với người khác. 


Giá trị duy nhất của tình yêu 

91. Người ta có thé phát triển một số nhân đức trông có vẻ như các giá trị luân lý: 
đức tính cương nghị, sự khéo léo, chăm chỉ và các đức tính tương tự. Tuy nhiên, 
nếu các hành vi của các nhân đức luân lý khác nhau phải được định hướng một 
cách đúng đắn, thì người ta cần phải tính đến mức độ mà chúng thúc đây sự 
cởi mở và kết hợp với những người khác. Điều đó được thực hiện nhờ lòng bác 
ái mà Thiên Chúa trao ban. Nếu không có lòng bác ái, chúng ta có thể chỉ sở 
hữu những đức tính bề ngoài, không có khả năng duy trì sự sống chung. Do 
đó, Thánh Thomas Aquinas có thé nói - trích lời Thánh Augustinô - rằng sự 
điều độ của một người tham ăn thì không phải là nhân đức. [69] Về phần mình, 
Thánh Bonaventura giải thích rằng các nhân đức khác, không có lòng bác ái, 
nói đúng ra là không chu toàn các điều răn “theo cách mà Thiên Chúa muốn 
chúng ta chu toàn”. [70] 

92. Tầm vóc tinh thần của cuộc đời một con người được đo bằng tình yêu thương, 
cuối cùng vẫn là “tiêu chuẩn cho quyết định dứt khoát về giá trị hay không của 
cuộc sống con người”. [71] Thế nhưng, một số tín hữu nghĩ rằng điều quan 
trọng là áp đặt hệ tư tưởng của riêng họ lên những người khác, hoặc bảo vệ sự 
thật một cách bạo lực, hay thể hiện sức mạnh đầy án tuong. Tát cá chúng ta, là 
những người tín hữu, cần phải nhìn nhận rằng tình yêu chiếm vị trí hàng đầu: 
tình yêu không bao giờ được đặt vào rủi ro, và mối nguy hiểm lớn nhất năm ở 
việc không yêu thương (x. 1Cr 13, 1-13). 

93. Thánh Thomas Aquinas đã tìm cách mô tả tình yêu duoc thực hiện bởi ân süng 
của Thiên Chúa như một hành động hướng ra bên ngoài đối với người khác, 
theo đó chúng ta coi “người được yêu như một cách nào đó kết hợp với chính 
mình”. [72] Tình cảm của chúng ta dành cho người khác khiến chúng ta tự do 


əl 


khao khát tìm kiếm điều tốt đẹp của họ. Tất cả điều này bát nguón từ cám giác 
quý trọng, đánh giá cao giá trị của thứ kia. Đây cuối cùng là ý tưởng đăng sau 
từ “bác ái”: những người được yêu thương là “đắt giá” đối với tôi; "Họ được 
coi là có giá tri lớn lao". [73] Và “tình yêu theo đó một người nào đó trở nên 
đẹp lòng (grata) đối với chính tôi đó là lý do tại sao tôi trao cho người ấy một 
thứ gì đó một cách nhưng khóng(gratis)". [74] 

94. Vậy thì tình yêu không chỉ là một chuỗi các hành động nhân từ. Những hành 
động đó khiến nguồn gốc của chúng ngày càng hướng tới những người khác, 
coi họ có giá trị, xứng đáng, dé chịu và đẹp dé bất chấp vẻ ngoài thé chát hay 
đạo đức của họ thế nào. Tình yêu của chúng ta đối với người khác, đối với con 
người của họ, thúc đầy chúng ta tìm kiếm những điều tốt nhất cho cuộc sống 
của họ. Chỉ bằng cách nuôi dưỡng cách liên hệ này với nhau, chúng ta sẽ tạo 
ra một tinh bạn xã hội không loại trừ ai và tình huynh đệ rộng mở cho tất cả 
moi người. 


MỘT TÌNH YÊU NGÀY CÀNG RỘNG MỞ 

95. Tình yêu cũng thúc đây chúng ta tiến tới sự hiệp thông phó quát. Không ai có 
thé trưởng thành hoặc tìm thấy sự thỏa mãn bằng cách rút lui khỏi những người 
khác. Tự bản chất của nó, tình yêu kêu gọi sự lớn lên trong sự cởi mở và khả 
năng chấp nhận người khác như một phần của cuộc phiêu lưu tiếp tục khiến 
mọi vùng ngoại biên đều hội tụ trong một cảm giác thân thuộc hơn. Như Chúa 
Giêsu đã nói với chúng ta: “Anh em đều là anh em với nhau” (Mt 23, 8). 

96. Nhu cầu này vượt qua những hạn chế của chính chúng ta cũng áp dụng cho 
các khu vực và quốc gia khác nhau. Trong sự năng động của lịch sử, và trong 
sự đa dạng của các dân tộc, xã hội và nên văn hóa, chúng ta thấy những mầm 
móng của on gọi hình thành một cộng đồng gồm những anh chị em chấp nhận 
và chăm sóc lẫn nhau ”. [75] 


Những xã hội cởi mở gắn kết mọi người 

97. Một số vùng ngoại biên gần với chúng ta, ở trung tâm thành phố hay ngay 
trong gia đình của chúng ta. Do đó, có một khía cạnh của sự cởi mở phó quát 
trong tình yêu là hiện sinh chứ không phải là địa lý. Nó liên quan đến những 
nỗ lực hàng ngày của chúng ta để mở rộng vòng kết nối tình thân hữu, tiếp cận 
những người ngay cả dù họ gần gũi với tôi, tôi không tự nhiên coi là một phần 
thuộc pham vi quan tâm của minh. Mói anh chi em gáp khó khàn, khi bi xà hói 
nơi tôi dang sóng bỏ rơi hoặc phót lờ, đều trở thành một người ngoai kiều vé 
mặt hiện sinh, mặc dù sinh ra trên cùng một đất nước. Họ có thể là công dân 


32 


với dày đủ các quyền, nhưng ho bị đối xử nhu người nước ngoài tai chính đất 
nước của họ. Phân biệt chủng tộc là một loại vi rút nhanh chóng biến đổi và 
thay vì bién mát, chúng lại ân náp và chờ đợi. 

98. Tôi muốn dé cập đến một số trong số những "người lưu vong án giật", những 
người được coi là thành phần ngoại lai trong xã hội. [76] Nhiều người khuyết 
tật “cảm thấy rằng họ tón tại mà không thuộc về và không tham gia vào cộng 
đồng”. Phần lớn vẫn bị cản trở không có đủ quyền công dân. Mối quan tâm 
của chúng ta không chỉ là chăm sóc họ mà còn đảm bảo họ “tham gia tích cực 
vào cộng đồng dân sự và giáo hội. Đó là một quá trình đòi hỏi khắt khe và thậm 
chí mệt mỏi, nhưng một quá trình sẽ dàn dàn góp phần hình thành những lương 
tâm có khả năng thừa nhận mỗi các nhân là một nhân vị duy nhất và độc đáo 
". Tôi cũng nghi về “những người cao tuổi, những người cũng do khuyết tật, 
đôi khi bị coi là gánh nặng”. Tuy nhiên, mỗi người trong số họ có thé cống 
hiến “một đóng góp độc đáo cho thiện ích chung thông qua những câu chuyện 
cuộc đời đặc sắc của họ”. Tôi xin nhắc lại: chúng ta cần phải có “can đảm dé 
lên tiếng cho những người bi phân biệt đối xử do khuyết tật của họ, bởi vi dáng 
buôn thay, ở một số quốc gia, thậm chí ngày nay, mọi người khó công nhận họ 
là những người có phẩm giá bình đẳng”. [ 77] 


Những cách hiểu chưa đầy đủ vé tình yêu phó quát 

99. Một tình yêu có khả năng vượt qua biên giới là cơ sở của điều mà ở mọi thành 
phố và quốc gia có thể được gọi là “tình thân hữu xã hội”. Tình thân hữu xã 
hội chân chính trong một xã hội làm cho sự cởi mở phổ quát thực sự trở nên 
khả thi. Điều này khác xa với chủ nghĩa phó quát giả hiệu của những người 
thường xuyên đi du lịch nước ngoài vì họ không thể bao dung hoặc yêu thương 
người dân của mình. Những người coi thường đồng loại của minh có xu hướng 
tạo ra trong xã hội những phạm trù giai cấp như hạng nhất và hạng hai, những 
người có phẩm giá cao hơn hoặc kém hơn, những người được hưởng nhiều 
quyền hơn hoặc ít hơn. Bằng cách này, họ phủ nhận rằng có chỗ cho tất cả mọi 
nguoói. 

100. Tôi chắc chắn không dé xuất một chủ nghĩa phó quát độc đoán và trừu 
tượng, được nghĩ ra hoặc lập kế hoạch bởi một nhóm nhỏ và được trình bày 
như một lý tưởng nhằm mục đích san bằng, thống trị và cướp bóc. Trên thực 
tế, một mô hình toàn cầu hóa “hướng tới sự đồng nhất một chiều một cách có 
ý thức và tìm cách loại bỏ mọi khác biệt và truyền thống trong một cuộc tim 
kiếm sự hiệp nhất hời hợt... Nếu một loại toàn cầu hóa nào đó tuyên bố làm 
cho tất cả mọi người đồng nhất, làm cho tất cả mọi người đều bị cào bằng, thì 


d 


toàn cầu hóa đó sẽ phá hủy những món quà phong phú và sự độc đáo của mỗi 
người và mỗi dân tộc ”. [78] Chủ nghĩa phó quát sai làm này cuối cùng tước di 
thế giới với nhiều màu sắc khác nhau, vẻ đẹp của nó và cuối cùng là tính nhân 
văn của nó. Vì “tương lai không đơn sắc; nếu chúng ta can đảm, chúng ta có 
thé chiêm nghiệm nó trong tất cả sự đa dạng và phong phú của những gì mỗi 
cá nhân đóng góp vào. Gia đình nhân loại của chúng ta cần học cách sống với 
nhau trong hòa thuận và hòa bình, không cần tất cả chúng ta đều phải giống 
như nhau! ”[79] 


VƯỢT QUA MỘT THÉ GIỚI “LIÊN KÉT CỤC BỘ” 

101. Bây giờ chúng ta hãy trở lại với dụ ngôn Người Samaritan nhân hậu, vì nó 
vẫn còn nhiều điều để nói với chúng ta. Người đàn ông bị thương nằm bên vệ 
đường. Những người di ngang qua anh ta không dé ý đến lời thúc dục bên trong 
của họ dé nén người thân cận; họ quan tâm đến nhiệm vụ của họ, địa vị xã hội, 
VỊ trí nghề nghiệp của họ trong xã hội. Họ coi minh là người quan trọng đối 
với xã hội thời đó, và lo lắng làm tốt vai trò ấy của mình. Người đàn ông bên 
đường, bàm đập và bị bỏ rơi, là một mối phiền phức, một sự gián đoạn khỏi tất 
cả những điều đó; trong mọi trường hợp, anh ấy hầu như không quan trọng. 
Anh ấy là một “người không đáng kể”, tầm thường, không liên quan đến kế 
hoạch của họ trong tương lai. Người Samaritan nhân hậu đã vượt qua những 
phân loại hạn hẹp này. Bản thân anh ta không phù hợp với bất kỳ loại nào trong 
số đó; anh ta chỉ đơn giản là một người ngoại bang không có chỗ đứng trong 
xã hội. Không nhãn hiệu và chức vụ, anh ta có thể làm gián đoạn cuộc hành 
trình của minh, thay đôi kế hoạch của minh và bất ngờ đến cứu một người bị 
thương cần sự giúp đỡ của anh. 

102. Phản ứng đối với câu chuyện tương tự đó ngày nay sẽ như thé nào, trong 
một thế giới liên tục chứng kiến sự xuất hiện và phát triển của các nhóm xã hội 
bám vào một căn tính ngăn cách họ với những người khác? Dụ ngôn đó sẽ ảnh 
hưởng như thế nào đến những người tự lập trình cho mình theo cách ngăn chặn 
bất kỳ sự hiện diện nào của những người ngoại lại vốn có thể đe dọa căn tính 
và cấu trúc khép kín quy ngã của họ? Ở đó, ngay cả khả năng hoạt động như 
một người hàng xóm cũng bị loại trừ; người ta là thân cận chỉ với những người 
phục vụ mục đích của họ. Từ “thân cận” mất hết ý nghĩa; chỉ có thể có “liên 
kết cục bộ”, đối tác theo đuôi những lợi ích riêng. [80] 


Tự do, bình đắng và tình huynh đệ 


34 


103. Tinh huynh dé khóng chi duoc sinh ra trong bàu khí tón trong quyén tu do 
cá nhân, hoặc thậm chí là su binh đăng được đảm bảo về mặt hành chính. Tình 
huynh đệ nhất thiết phải đòi hỏi một cái gì đó lớn hơn, từ đó nâng cao tự do và 
bình đẳng. Điều gì xảy ra khi tình huynh đệ không được vun đắp một cách có 
ý thức, khi thiếu ý chí chính trị để thúc đây nó thông qua giáo dục trong tình 
huynh đệ, qua đối thoại và qua việc thừa nhận các giá trỊ của sự tương hỗ và 
phong phú lẫn nhau? Tự do trở thành không gì khác hơn là một điều kiện để 
chúng ta sống như ý muốn, hoàn toàn tự do lựa chọn ai hoặc những gì chúng 
ta sẽ thuộc về, hoặc chỉ đơn giản là chiếm hữu hoặc khai thác. Sự hiểu biết 
nông cạn này không liên quan nhiều đến tính phong phú của một sự tự do 
hướng đến tình yêu. 

104. Bình đẳng cũng không đạt được bằng một tuyên ngôn trừu tượng rằng “mọi 
người nam và nữ đều bình đẳng”, mà đó là kết quả của sự vun đắp tình huynh 
đệ một cách có ý thức và cán trọng. Những người chỉ có khả năng là “cộng sự” 
tạo ra thế giới khép kín. Trong khuôn khó đó, đâu là noi dành cho những người 
không thuộc nhóm cộng sự của một người, nhưng vẫn mong muốn có một cuộc 
sóng tốt hơn cho bản thân và gia dinh? 

105. Chủ nghĩa cá nhân không làm cho chúng ta tự do hơn, bình dáng hơn, huynh 
đệ hơn. Việc gộp lại những lợi ích cá nhân đơn thuần không có khả năng tạo 
ra một thế giới tốt đẹp hơn cho cả gia đình nhân loại. Nó cũng không thể cứu 
chúng ta khỏi nhiều tệ nạn đang ngày càng toàn cầu hóa. Chủ nghĩa cá nhân 
cấp tién là một thứ vi rút cực kỳ khó loại bỏ, vì nó rất thông minh. Nó khiến 
chúng ta tin rằng mọi thứ đều hệ tại ở việc thả phanh cho những tham vọng của 
chính mình, nhu thé băng cách theo đuôi những tham vọng lớn hơn bao giờ hết 
và tạo ra mạng lưới an toàn, bằng cách nào đó, chúng ta sẽ phục vụ lợi ích 
chung. 


MỘT TINH YÊU PHÓ QUÁT THĂNG TIẾN CON NGƯỜI 

106. Tình thân hữu xã hội và tình huynh đệ phó quát nhất thiết kêu gọi sự thừa 
nhận giá trị của mỗi con người, mọi lúc và ở mọi nơi. Nếu mỗi cá nhân đều có 
giá trị to lớn như vậy, thì cán phải tuyên bó rõ ràng và chắc chắn rằng “việc 
một số người sinh ra ở những noi có ít nguồn lực hơn hoặc kém phát triển hon 
không bién minh cho thực tế rằng ho đang sống với phẩm giá kém hơn”. [81 ] 
Đây là một nguyên tắc cơ bản của đời sống xã hội có xu hướng bị bỏ qua theo 
nhiều cách khác nhau bởi những người cảm thấy rằng nó không phù hợp với 
thế giới quan của họ hay không phục vụ cho mục đích của họ. 


35 


107. Moi con người đều có quyền được sống có phẩm giá và quyền phát triển 
toàn diện; quyền cơ bản này không thê bị từ chối bởi bất kỳ quốc gia nào. Moi 
người có quyền này ngay cả khi họ không có khả năng sản xuất, hoặc họ có 
những giới hạn bâm sinh hay do hoàn cảnh. Điều này không làm mất đi phẩm 
giá tuyệt vời của họ với tư cách là con người, một phẩm giá không dựa trên 
hoàn cảnh mà dựa trên giá tri nội tại của con người họ. Trừ khi nguyên tắc cơ 
bản này được giữ vững, sẽ không có tương lai cho tình huynh đệ hay cho sự 
tồn vong của nhân loại. 

108. Một số xã hội chấp nhận nguyên tắc này một phần. Họ đồng ý rằng cơ hội 
nén dành cho tất cà mọi người, nhung sau đó tiếp tục nói rằng mọi thứ phụ 
thuộc vào cá nhân. Từ quan điểm lệch lạc này, sẽ là vô nghĩa “nếu đầu tư vào 
nỗ lực dé giúp những người chậm chap, yêu kém hoặc kém tài năng tìm thấy 
cơ hội trong cuộc sống”. [82] Các khoản đầu tư hỗ trợ những người dễ bị tôn 
thương có thé không có lãi; chúng có thé làm cho mọi thứ kém hiệu quả hơn. 
Không. Trên thực tế, những gi chúng ta cần là các nhà nước và thé chế dán sự 
hiện diện và hoạt động, có tầm nhìn xa hơn sự hoạt động tự do và hiệu quả của 
một số hệ thống kinh tế, chính trị hoặc hệ tư tưởng, và chủ yếu quan tâm đến 
cá nhân và thiện ích chung. 

109. Một số người sinh ra trong những gia đình ón dinh vé kinh tế, được giáo 
dục tốt, được nuôi dưỡng lớn lên hoặc bám sinh đã có tài năng tuyệt vời. Họ 
chắc chắn sẽ không cần một nhà nước chủ động: họ chỉ cần yêu cầu tự do của 
họ. Tuy nhiên, quy tắc tương tự rõ ràng không áp dụng cho người tàn tật, người 
sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó, những người không được giáo dục tốt và ít 
được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe đầy đủ. Nếu một xã hội được điều 
hành chủ yếu bởi các tiêu chí tự do và hiệu quả của thị trường, thì sẽ không có 
chỗ cho những người như vậy, và tinh huynh dé sẽ chỉ là một lý tưởng mơ hò. 

II0. Thật vậy, “việc có võ tự do kinh té trong khi điều kiện thực tế ngăn cản 
nhiều người tiếp cận với nó thực sự, và trong khi khả năng có việc làm tiếp tục 
bi thu hẹp, thì đó là trò nước đôi”. [83] Những từ nhu tự do, dân chủ hay tinh 
huynh đệ tỏ ra vô nghĩa, vì thực tế là “chỉ khi hệ thống kinh tế và xã hội của 
chúng ta không còn sản sinh ra dù chỉ một nạn nhân, một người duy nhất bị gạt 
sang một bên, chúng ta mới có thé cử hành ngày lễ của tinh huynh đệ chung”. 
[84] Một xã hội thực sự nhân bản và huynh đệ sẽ có khả năng đảm bảo một 
cách hiệu quả và ôn định rằng mỗi thành viên của nó được đồng hành trong 
moi giai đoạn của cuộc sống. Không chỉ bằng cách cung cấp cho những nhu 
cầu cơ bản của họ, mà còn băng cách cho phép họ cống hiến hết sức mình, mặc 


36 


dù hiệu suất của họ có thé kém hon mức tối ưu, tóc độ chậm hơn hoặc hiệu 
năng của họ bị hạn chế. 

111. Con người, với những quyền bất khả xâm phạm của minh, tự bản chát là 
mở ra cho các mối tuong quan. Vì lý do này, “cần phải cán thận dé không mắc 
phải một số sai sót có thé phát sinh do sự hiểu nhằm khái niệm về quyền con 
người và do việc sử dụng nó một cách sai lầm. Ngày nay có một khuynh hướng 
đòi quyền lợi cá nhân ngày càng rộng rãi - tôi muốn nói các quyền của cá nhân 
chủ nghĩa. Cơ bản của điều này là một quan niệm về con người tách rời khỏi 
mọi bối cảnh xã hội và nhân học, như thể con người là một “đơn nguyên” 
(monás), ngày càng không dính dáng đến người khác... Trừ khi các quyền của 
mỗi cá nhân được sắp xếp một cách hài hòa dé hướng tới lợi ích cao cả hơn, 
những quyền đó cuối cùng sẽ bi coi là vô han và do đó sẽ trở thành nguồn góc 
của xung đột và bạo lực ”. [85] 


CÓ VÕ SỰ TÓT LÀNH 

112. Chúng ta cũng không thé không dé cáp đến việc tim kiếm và theo đuôi điều 
thiện cho người khác và cho toàn thé gia đình nhân loại cũng ngụ ý giúp các 
cá nhân và xã hội trưởng thành trong các giá trị đạo đức thúc đầy sự phát triển 
toàn diện của con người. Tân Ước mô tả một hoa trái của Chúa Thánh Thần 
(Gl 5:22) là agathosyne; từ Hy Lap thé hiện sự gắn bó với điều tốt đẹp, theo 
đuôi điều tốt đẹp. Thậm chí, nó còn gợi lên sự phán dáu vi su diéu tót dep nhát 
cho người khác, sự trưởng thành và sức khỏe của ho, su trau dói các giá trị chứ 
không chỉ đơn giản là sự sung túc về vật chất. Một biéu thức tương tự cũng tồn 
tại trong tiếng Latinh: benevolentia. Đây là một thái độ “ý muốn điều tốt lành” 
cho người khác; nó nói lên một khao khát hướng tới cái tốt, một khuynh hướng 
hướng tới tất cả những gi tốt đẹp và tuyệt vời, một mong muốn lấp đầy cuộc 
sống của người khác bằng những gi dep dé, cao quý và gây án tuong. 

113. Ở đây, thật đáng tiếc, tôi cảm thấy buộc phải nhắc lại rằng “chúng ta đã có 
đủ sự vô luân và vô lý về đạo đức, lòng tốt, đức tin và sự trung thực. Đã đến 
lúc phải thừa nhận rằng sự hời hot xué xóa đã không mang lại điều tốt đẹp cho 
chúng ta. Một khi nền tảng của đời sống xã hội bị ăn mòn, điều xảy ra sau đó 
là những cuộc chiến tranh giành những lợi ích gây xung đột ”. [86] Chúng ta 
hãy quay lại phát huy những điều tốt đẹp, cho bản thân và cho cả gia đình nhân 
loại, và do đó cùng nhau tiễn tới một sự phát triển đích thực và toàn vẹn. Mọi 
xã hội cần dám bảo rằng các giá trị được chuyền trao; néu không, những gi 
được lưu truyền sẽ là ích kỷ, bạo lực, tham nhũng dưới nhiều hình thức khác 


M 


nhau, sự thờ o và cuói cùng là một lôi sông khép kín với siêu việt và cô thủ 
trong lợi ích cá nhân. 


Giá trị của tình liên đới 

114. Tôi đặc biệt muốn đề cập cách đặc biệt đến tình liên đới, “như một nhân 
đức luân lý và thái độ xã hội sinh ra từ sự hoán cải cá nhân, tình liên đới đòi 
hỏi sự quan tâm từ những người có trách nhiệm giáo dục và đảo tạo. Tôi nghĩ 
đến đầu tiên là các gia đình, được nói đến với sứ mệnh chính yếu và quan trọng 
của giáo dục. Gia đình là nơi đầu tiên mà các giá trị của tình yêu thương và 
tình huynh đệ, sự đoàn kết và chia sẻ, quan tâm và chăm sóc người khác được 
sống và truyền thụ. Các gia đình cũng là những nơi được đặc ân truyền dạy 
đức tin, bắt đầu băng những cử chỉ süng kính đơn giản đầu tiên mà những 
người me day con cái họ. Giáo viên, những người có nhiệm vụ đầy thử thách 
là đào tạo trẻ em và thanh thiếu niên trong các trường học hoặc các môi trường 
khác, nên ý thức rằng trách nhiệm của họ cũng mở rộng đến các khía cạnh đạo 
đức, tinh thần và xã hội của cuộc sống. Các giá tri tự do, tôn trọng lẫn nhau và 
đoàn kết có thể được truyền thự từ khi còn nhỏ... Các nhà truyền thông cũng 
có trách nhiệm giáo dục và đào tạo, nhất là ngày nay, khi các phương tiện thông 
tin và truyền thông phó biến như vậy ”. [87] 

115. Vào thời điểm mà mọi thứ dường nhu tan rã và mát đi tính nhất quán, chúng 
ta nên thu hút sự “vững chắc” [88] sinh ra từ ý thức rằng chúng ta phải chịu 
trách nhiệm về sự mong manh của người khác khi chúng ta cố gắng xây dựng 
một tương lai chung. Sự đoàn kết thé hiện cụ thé trong việc phục vụ, có thể có 
nhiều hình thức khác nhau trong nỗ lực chăm sóc người khác. Và phần lớn dịch 
vụ có nghĩa là “quan tâm đến tình trang dễ bị tôn thương, cho những thành viên 
dé bị tổn thuong trong gia đình, xã hội, dán tộc của chúng ta”. Khi cung cáp 
dịch vụ như vậy, các cá nhân học cách “gạt bỏ mong muốn và ước muốn của 
riêng họ, theo đuôi quyền lực của họ, trước cái nhìn cụ thé của những người dễ 
bị tốn thương nhất... Sự phục vụ luôn nhìn vào khuôn mặt của họ, chạm vào 
da thịt của họ, cảm nhận sự gần gũi của họ và thậm chí, trong một só truóng 
hợp, 'chiu dung' sự gần gũi đó và có gắng giúp đỡ họ. Phục vu không bao giờ 
là ý thức hệ, vì chúng ta không phục vụ ý tưởng, chúng ta phục vụ con người 
"7. [89] 

116. Người nghèo nói chung thường “thực hành tinh đoàn kết đặc biệt tồn tại 
giữa những người nghèo và những người nghèo khó, và điều mà nền văn minh 
của chúng ta dường như đã quên hoặc thực tế muốn quên đi. Tình liên đới là 
một từ không phải lúc nào cũng được đón nhận; trong những tình huống nhất 


38 


dinh, nó dà tró thành mót tir bán thiu, mót tir khóng dám nói ra. Doàn két có y 
nghĩa hơn nhiều so với việc tham gia vào các hành động rộng rãi lé té. Nó có 
nghĩa là suy nghĩ và hành động về mặt cộng đồng. Nó có nghĩa là cuộc sống 
của tất cả đều có trước sự chiếm đoạt của một số ít hàng hóa. Nó cũng có nghĩa 
là chống lại các nguyên nhân cơ cấu của nghèo đói, bất bình đẳng, thiếu việc 
làm, đất đai và nhà ở, từ chối các quyền lao động và xã hội. Nó có nghĩa là 
phải đương đầu với những tác động hủy diệt của dé chế tiền bạc... Liên đới, 
được hiểu theo nghĩa sâu xa nhất của nó, là một cách làm nên lịch sử, và đây 
là điều mà các phong trào quần chúng đang làm ”. [90] 

117. Khi chúng ta nói vé sự cần thiết phải chăm sóc cho ngôi nhà chung của 
chúng ta, hành tinh của chúng ta, chúng ta kêu gọi ý thức cộng đồng và sự quan 
tâm lẫn nhau có thé vẫn hiện hữu trong trái tim của mọi người. Những người 
được hưởng lượng nước dư thừa nhưng chọn tiết kiệm nó vì lợi ích của đại gia 
đình nhân loại đã đạt được tầm vóc đạo đức cho phép họ nhìn xa hơn bản thân 
và nhóm mà họ thuộc về. Thật là nhân văn tuyệt vời! Cũng cần có thái độ tương 
tự nếu chúng ta muốn công nhận quyên của tất cả mọi người, ngay cả những 
người sinh ra bên ngoài biên giới của chúng ta. 


NHÌN LẠI VAI TRÒ XÃ HỘI CỦA TÀI SẢN 

118. Thế giới hiện hữu cho tất cả mọi người, bởi vì tất cả chúng ta sinh ra đều có 
nhân phẩm như nhau. Sự khác biệt về màu da, tôn giáo, tài năng, nơi sinh hoặc 
nơi cư trú, và nhiều thứ khác, không thể được sử dụng để biện minh cho đặc 
quyền của một số người hơn quyền của tất cả mọi người. Là một cộng đồng, 
chúng ta có nghĩa vụ đảm bảo rằng mọi người sống có phẩm giá và có đủ cơ 
hội dé phát triển toàn diện. 

119. Trong những thế kỷ đầu của Kitô giáo, một số nhà tư tưởng đã phát triển 
một tầm nhìn phó quát trong những suy tư của ho về mục đích chung của của 
cải được tạo ra. [91] Điều này khiến họ nhận ra rằng nếu một người thiếu những 
gì cần thiết để sống có phẩm giá, thì đó là bởi vì một người khác đang chiếm 
giữ nó. Thánh John Chrysostom đã tóm tắt điều đó theo cách này: “Không chia 
sẻ sự giàu có của chúng ta với người nghèo là cướp đi sinh kế của họ. Của cải 
chúng ta sở hữu không phải của chúng ta mà là của họ nữa ". [92] Theo lời của 
Thánh Grégórió Cả, “Khi chúng ta cung cấp những nhu cầu cơ bản cho người 
nghèo, chúng ta đang cho họ những gi thuộc về họ, không phải của chúng ta". 
[93] 

120. Một lần nữa, tôi muốn nhắc lại câu nói của Thánh Gioan Phaoló II mà sức 
mạnh của nó có lẽ chưa được công nhận đầy đủ: “Thiên Chúa đã ban trái đất 


39 


cho toàn thé loài người dé sinh sóng cho tất cả các thành viên nhân loại, không 
loai trừ hay ưu ái bát ky ai". [ 94] Về phần mình, tôi nhận xét rằng “truyền 
thống Kitô giáo chưa bao giờ công nhận quyền sở hữu tư nhân là tuyệt đối hoặc 
bất khả xâm phạm, và đã nhấn mạnh đến mục đích xã hội của tất cả các hinh 
thức sở hữu tư nhân”. [95] Nguyên tắc sử dụng chung của hàng hoá được tạo 
ra là “nguyên tắc đầu tiên của toàn bộ trật tự xã hội và đạo đức”; [96] nó là một 
quyền tự nhiên và vốn có được ưu tiên hơn những quyền khác. [97] Tất cả các 
quyền khác liên quan đến hàng hóa cần thiết cho sự hoàn thành toàn diện của 
con người, bao gồm quyền sở hữu tư nhân hoặc bắt kỳ loại tài sản nào khác, - 
theo cách nói của Thánh Phaolô VI - “không được cản trở [quyền này], nhưng 
nên tích cực tạo điều kiện thực hiện nó ”. [98] Quyén sở hữu tu nhân chi có thé 
được coi là một quyền tự nhiên thứ cấp, xuất phát từ nguyên tắc mục đích phổ 
quát của hàng hoá được tạo ra. Điều này có những hậu quả cụ thé cần phải 
được phản ánh trong hoạt động của xã hội. Tuy nhiên, thường xảy ra rằng các 
quyền thứ cấp chiếm chỗ của các quyền hàng đầu và ưu tiên hơn, trên thực tế 
khiến chúng không còn phù hợp. 


Quyền không giới hạn 

121. Vi vậy, không ai có thé bi loai trir do noi sinh cüa ho, ít hon nhiéu vi nhüng 
đặc quyền mà những người sinh ra ở những vùng đất có nhiều cơ hội hon được 
hưởng. Các giới han và biên giới của các quốc gia riêng lẻ không thé cản trở 
điều này. Vì không thé cháp nhán duoc viéc mót só người có ít quyền hơn vì 
họ là phụ nữ, cũng không thê chấp nhận được rằng nơi sinh hoặc nơi cư trú của 
một người sẽ khiến họ có ít cơ hội hơn để có một cuộc sống phát triển và có 
phẩm giá. 

122. Phát triển không được nhằm mục đích tích lũy của cải cho một số ít, mà 
phải đảm bảo “quyền con người - cá nhân và xã hội, kinh tế và chính trị, bao 
gòm quyền của các quốc gia và dân tộc”. [99] Quyền của một số người đối với 
tự do kinh doanh hoặc tự do thị trường không thể thay thế quyền của các dân 
tộc và phám giá của người nghèo, hoặc, vì vấn đề đó, tôn trọng môi trường tự 
nhiên, vì “nếu chúng ta tạo ra thứ gì đó của riêng mình, thì chỉ để dành phục 
vụ cho thiện ích của tất cả mọi người ”. [100] 

123. Hoạt động kinh doanh về cơ bản là “một thiên chức cao quý, hướng đến 
việc sản xuất ra của cải và cải thiện thế giới chúng ta”. [101] Thiên Chúa 
khuyến khích chúng ta phát triển những tài năng mà Ngài đã ban cho chúng ta, 
và Ngài đã biến vũ trụ của chúng ta trở thành một vũ trụ có tiềm năng vô cùng 
lớn. Trong kế hoạch của Thiên Chúa, mỗi cá nhân được kêu gol dé thüc đây sự 


40 


phát trién cüa chính ho, [102] và diéu này bao góm viéc tim ra các phuong tién 
kinh té và cóng nghé tót nhát dé làm ra nhiéu hàng hóa và gia táng cüa cài. Khà 
năng kinh doanh, là món quà của Thiên Chúa, nên luôn hướng rõ ràng vào sự 
phát triển của người khác và xóa bỏ đói nghèo, đặc biệt là thông qua việc tạo 
ra các cơ hội làm việc đa dạng. Quyền đối với tài sản tư nhân luôn đi kèm với 
nguyên tắc cơ bản và trước đó là phân phối tất cả tài sản tư nhân đến mục đích 
chung của của cải trên trái đất, và do đó tất cả mọi người đều có quyền sử dụng 
chúng. [103] 


Quyền của các dân tộc 

124. Ngày nay, niềm tin vững chắc vào mục đích phó quát của tài sản trên trái 
đất đòi hỏi nguyên tắc này cũng phải được áp dụng cho các quốc gia, vùng lãnh 
thổ và tài nguyên của họ. Nhìn từ quan điểm không chỉ về tính hợp pháp của 
quyền tư hữu và quyền của công dân mà còn về nguyên tắc đệ nhất về mục 
đích phổ quát của của cải, khi đó chúng ta có thể nói rằng mỗi quốc gia cũng 
thuộc về người ngoại quốc, dù là của cải của lãnh thổ theo nghĩa không được 
từ chối đối với một người túng thiếu đến từ nơi khác. Như các Giám mục Hoa 
Kỳ đã day, có những quyền cơ bàn “có trước bát kỳ xã hội nào bởi vì chúng 
xuất phát từ phâm giá được ban cho mỗi người do Thiên Chúa tạo dựng”. [104] 

125. Điều này giả định một cách hiểu khác về quan hệ và trao đổi giữa các quốc 
gia. Nếu mỗi con người đều sở hữu một phẩm giá bất khả xâm phạm, nếu tất 
cả moi người đều là anh chị em của tôi, và nếu thế giới thực sự thuộc về mọi 
người, thì đù người láng giềng của tôi sinh ra ở đất nước tôi hay ở nơi khác đều 
không quan trọng. Đất nước của tôi cũng chia sẻ trách nhiệm đối với sự phát 
triển của họ, mặc dù nó có thé hoàn thành trách nhiệm đó theo nhiều cách khác 
nhau. Đất nước tôi có thể cung ứng sự chào đón hào hiệp cho những người có 
nhu cầu cấp thiết, hoặc nỗ lực cải thiện điều kiện sống ở quê hương của họ 
bằng cách từ chối khai thác các quốc gia đó hoặc tiêu hao tài nguyên thiên 
nhiên của họ, từ chối hỗ trợ các hệ thống tham nhũng vón cản trở sự phát triển 
nhân phẩm của dân tộc họ. Điều áp dụng cho các quốc gia cũng đúng cho các 
khu vực khác nhau trong mỗi quốc gia, vì thường ở đây cũng có sự bát binh 
đăng quá lớn. Đôi khi, việc không thé thừa nhận phẩm giá bình dáng của con 
người khiến các khu vực phát triển hơn ở một số quốc gia nghĩ rằng họ có thể 
loai bó “của nợ” là các khu vực nghèo hon và do đó gia tăng mức tiêu dùng 
của họ. 

126. Chúng ta thực sự đang nói về một mạng lưới quan hệ quốc tế mới, vì không 
có cách nào để giải quyết các vấn đề nghiêm trọng của thế giới nếu chúng ta 


41 


tiếp tuc chỉ nghĩ vé sự tương trợ giữa các cá nhân hoặc các nhóm nhỏ. Chúng 
ta cũng không nên quên răng “sự bất bình đăng không chỉ ảnh hưởng đến các 
cá nhân mà toàn bộ các quốc gia; nó buộc chúng ta phải coi là một đạo đức của 
các quan hệ quốc tế ”. [105] Thật vậy, công lý đòi hỏi phải thừa nhận và tôn 
trọng không chỉ các quyền của cá nhân, mà còn cả các quyền xã hội và quyền 
của các dân tộc. [106] Điều này có nghĩa là phải tìm ra cách để đảm bảo “quyền 
cơ bản của các dân tộc được tòn tại và tién bộ”, [107] một quyền đôi khi bị hạn 
chế nghiêm trọng bởi áp lực do nợ nước ngoài tạo ra. Trong nhiều trường hợp, 
việc trả nợ không những không thúc đây sự phát triển mà còn hạn ché và khống 
chế nó một cách nghiêm trọng. Mặc dù tôn trọng nguyên tắc rằng tất cả các 
khoản nợ thủ đắc hợp pháp phải được hoàn trả, nhưng cách mà nhiều nước 
nghèo thực hiện nghĩa vụ này sẽ không được ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát 
triển của họ. 

127. Chắc chắn, tất cả những điều này đòi hỏi một cách suy nghĩ thay thé. Nếu 
không cố gắng nhập tâm vào lối suy nghĩ đó, những gì tôi đang nói ở đây sẽ 
nghe có vé phi thực tế. Mặt khác, néu chúng ta chấp nhận nguyên tắc rất quan 
trọng rằng có những quyên sinh ra từ phẩm giá con người bát khả xâm pham 
của chúng ta, chúng ta có thể đảm nhận cái thách đó trong việc hình dung một 
nhân loại mới. Chúng ta có thể khao khát một thế giới cung cấp đất đai, nhà ở 
và công việc cho tất cả mọi người. Đây là con đường hòa bình thực sự, không 
phải là chiến lược vô nghĩa và hoang đường gieo rắc nỗi sợ hãi và ngờ vực khi 
đối mặt với những mối đe dọa từ bên ngoài. Đối với một nén hóa bình thực sự 
và lâu dài sẽ chỉ có thé thực hiện được “trên cơ sở đạo đức toàn cầu vé tình liên 
đới và hợp tác nhằm phục vụ một tương lai được định hình bởi sự phụ thuộc 
lẫn nhau và trách nhiệm chung trong toàn thé gia đình nhân loại”. [108] 


CHƯƠNG BÓN 
MỘT TRÁI TIM MỞ RA CHO TOÀN THẺ GIỚI 


128. Nếu xác tín rằng tất cả loài người là anh chi em không phải là chuyện trừu 
tượng mà là dé tìm ra hiện thân cụ thé, thì vô số vấn đề liên quan xuất hiện, 
buộc chúng ta phải nhìn mọi thứ theo một ánh sáng mới và phát trién những sự 
đáp trả mới. 


BIÉN GIỚI VÀ GIỚI HAN CỦA CHÚNG 
129. Những thách thức phức tap nảy sinh khi người láng giềng của chúng ta tình 
cờ là một người nhập cư. [109] Tốt nhất, nên tránh các cuộc di cư không cần 


42 


thiết; điều này đòi hỏi phải tạo ra ở các quốc gia nguyên quán những điều kiện 
cần thiết cho một cuộc sống đàng hoàng và phát triển toàn diện. Tuy nhiên, 
cho đến khi đạt được tién bộ đáng kê trong việc đạt được mục tiêu này, chúng 
ta có nghĩa vụ tôn trọng quyền của mọi cá nhân được tìm thấy một nơi đáp ứng 
các nhu cầu cơ bản của họ và của gia đình ho, và nơi ho có thé tim tháy su vién 
mãn cá nhân. Sự đáp trả của chúng ta đối với sự xuất hiện của những người 
nhập cư có thể được tóm tắt bằng bốn từ: chào đón, bảo vệ, thăng tiến và hòa 
nhập. Vì “đây không phải là trường hợp thực hiện các chương trình phúc lợi từ 
trên xuống, mà là thực hiện một hành trình cùng nhau, thông qua bốn hành 
động này, để xây dựng các thành phố và quốc gia, đồng thời bảo tồn bản sắc 
văn hóa và tôn giáo tương ứng thì vẫn mở ra với những khác biệt và biết cách 
phát huy chúng trong tinh thần huynh đệ nhân loại ”. [110] 

130. Điều này ngu ý thực hiện một số bước không thể thiếu, đặc biệt là dé đáp 
ứng cho những người đang phải đối mặt với các cuộc khủng hoảng nhân đạo 
nghiêm trong. Ví dụ, chúng ta có thé nêu ra: gia tăng và đơn giản hóa việc cáp 
thị thực; thông qua các chương trình bảo lãnh cá nhân và tập thể; mở hành lang 
nhân đạo cho những người ti nạn dễ bị tón thương nhất; cung cáp nhà ở phù 
hợp và xứng dáng; đảm bảo an ninh cá nhân và tiếp cận các dịch vu co bàn; 
đảm bảo sự trợ giúp đầy đủ vé lãnh sự và quyền được lưu giữ các giấy tờ tùy 
thân; tiếp cận công bằng với hệ thống tư pháp; khả năng mở tài khoản ngân 
hàng và đảm bảo mức tối thiêu cần thiết dé tồn tai; tự do đi lại và khả năng có 
việc làm; bảo vệ trẻ vị thành niên và đảm bảo họ được tiếp cận giáo dục bình 
thường; cung cấp các chương trình giám hộ hoặc tạm trú; bảo đảm tự do tôn 
giáo; thúc đây hội nhập vào xã hội; hỗ trợ đoàn tụ gia đình; và chuẩn bị cho 
các cộng đồng địa phương cho quá trình hội nhập. [111] 

131. Đối với những người không phải là người mới đến và đã tham gia vào cầu 
trúc xã hội, điều quan trọng là phải áp dụng khái niệm “quyền công dân”, khái 
niệm “dựa trên sự bình đăng về quyền và nghĩa vụ, theo đó tất cả đều được 
hưởng công lý. Do đó, điều quan trọng là phải thiết lập trong các xã hội của 
chúng ta khái niệm về quyền công dân dày đủ và từ chối việc sử dụng phân 
biệt đối xử của thuật ngữ người thiểu số, điều này gây ra cảm giác cô lập và tự 
ti. Việc lạm dụng nó mở đường cho sự thù địch và bát hóa; nó hüy hoai bát ky 
thành công nào và lấy đi các quyền tôn giáo và dán sự của một số công dân, 
những người do đó bị phân biệt đối xử ”. [112] 

132. Ngay cả khi nhà nước thực hiện những bước thiết yếu như vậy, các quốc 
gia không thé tự mình thực hiện các giải pháp phù hợp “vì hậu quả của các 
quyết định của mỗi quốc gia chắc chắn sẽ gây ra hậu quả đối với toàn bộ cộng 


43 


đồng quốc té". Do đó, “sự đáp ứng của chúng ta chỉ có thé là kết quả của nó 
lực chung” [113] nhằm phát triển một hình thức quản trị toàn cầu liên quan đến 
các phong trào di cư. Do đó, “cần có kế hoạch trung hạn và dài hạn không giới 
hạn đối với các ứng phó khán cấp. Việc lập kế hoạch nhu vậy cần bao gồm hỗ 
trợ hiệu quả để hội nhập người di cư ở nước tiếp nhận họ, đồng thời thúc đây 
sự phát triển của quốc gia nguyên quán của họ thông qua các chính sách lấy 
cảm hứng từ tình liên đới, nhưng không liên kết hỗ trợ với các chiến lược và 
thực hành tư tưởng xa lạ hoặc trái ngược với văn hóa của các dân tộc được hỗ 
trợ ”. [114] 


QUÀ TẶNG CHO NHAU 

133. Sự xuất hiện của những người khác biệt, đến từ những lối sống và nén văn 
hóa khác, có thé là mót quà tặng, vì “câu chuyện của những người di cư luôn 
là câu chuyện về cuộc gặp gỡ giữa các cá nhân và giữa các nền văn hóa. Đối 
với các cộng đồng và xã hội mà họ đến, người di cư mang lại cơ hội làm phong 
phú và phát triển con người toàn diện cho tất cả mọi người ”. [115] Vi lý do 
này, “Tôi đặc biệt kêu gọi những người trẻ đừng dé giật giây bởi những kẻ xúi 
dục mình chống lại những người trẻ khác, những người mới đến đất nước của 
mình, và những người sẽ khuyến khích xem những người mới đến sau này là 
một mối đe dọa, và như thể không sở hữu cùng một phẩm giá bất khả xâm 
pham nhu mọi con người khác ”. [116] 

134. Thật vậy, khi chúng ta mở lòng với những người khác biệt, điều này cho 
phép họ, trong khi vẫn là chính mình, phát triển theo những cách mới. Các nền 
văn hóa khác nhau đã phát trién manh mé qua nhiều thé kỷ cần được bảo tồn, 
kẻo thế giới của chúng ta trở nên nghèo nàn. Đồng thời, những nền văn hóa đó 
cần được khuyến khích cởi mở với những trải nghiệm mới thông qua cuộc gặp 
gỡ của họ với những thực tại khác, vì nguy cơ không chống chọi được với 
chứng xơ cứng văn hóa luôn hiện hữu. Đó là lý do tại sao “chúng ta cần giao 
tiếp với nhau, dé khám phá những món quà của mỗi người, thúc đây điều đó 
gắn kết chúng ta và coi sự khác biệt của chúng ta là cơ hội dé phát triển trong 
sự tôn trọng lẫn nhau. Sự kiên nhẫn và tin tưởng được kêu gọi trong cuộc đối 
thoại như vậy, cho phép các cá nhân, gia đình và cộng đồng trao đổi các giá trị 
của văn hóa riêng của họ và chào đón những điều tốt đẹp đến từ trải nghiệm 
của người khác ”. [117] 

135. Ở đây tôi sẽ đề cập đến một số ví dụ mà tôi đã sử dụng trong quá khứ. Văn 
hóa Latinh là "một thứ men của các giá trị và khả năng có thé làm phong phú 
rất nhiều cho Hoa Kỳ", vì "làn sóng nhập cư luôn luôn ảnh hưởng và biến đổi 


44 


văn hóa của một noi chốn ... Ó Argentina, làn sóng nhập cu tir Y dà dé lại dấu 
án trong nén ván hóa cüa xà hói noi đây, và sự hiện diện của khoảng 200.000 
người Do Thái có ảnh hưởng lớn đến 'phong cách' văn hóa của Buenos Aires. 
Những người nhập cư, nếu họ được giúp đỡ dé hòa nhập, là một may mắn, một 
nguồn mang lại sự phong phú và món quà mới khuyến khích một xã hội phát 
triển ”. [118] 

136. Trên phạm vi rộng lớn hon nữa, Grand Imam Ahmad AI-Tayyeb và tôi đã 
nhận thấy rằng “mối quan hệ tốt đẹp giữa Đông và Tây là cần thiết cho cả hai. 
Chúng không thé được coi nhe, để mỗi bên có thé được phong phú bằng văn 
hóa của bên kia thông qua trao đổi và đối thoại hiệu quả. Phương Tây có thé 
khám phá ra ở phương Đông những phương dược cho những căn bệnh tâm linh 
và tôn giáo do chủ nghĩa duy vật thịnh hành gây ra. Và phương Đông có thể 
tìm thấy ở phương Tây nhiều yếu tố có thé giúp giải phóng mình khói sự yếu 
kém, chia rẽ, xung đột và suy giảm khoa học, kỹ thuật và văn hóa. Điều quan 
trọng là phải chú ý đến sự khác biệt về tôn giáo, văn hóa và lịch sử là một thành 
phần quan trọng trong việc định hình tính cách, văn hóa và nền văn minh của 
phương Đông. Tương tự như vậy, điều quan trọng là củng cô mối ràng buộc 
của các quyền cơ bản của con người để giúp đảm bảo một cuộc sống đàng 
hoàng cho tất cả nam giới và phụ nữ ở Đông và Tây phương, tránh nền chính 
trị theo tiêu chuẩn kép ”. [119] 


Một sự trao đổi dày hoa trái 

137. Sự hỗ trợ làn nhau giữa các quốc gia chứng tỏ sự phong phú cho mỗi nước. 
Một đất nước tiễn lên trong khi vẫn giữ được góc rễ vững chắc về nén tảng văn 
hóa ban đầu của nó là một kho báu cho toàn thể nhân loại. Chúng ta cần phát 
triển nhận thức rằng ngày nay tất cả chúng ta đều được cứu cùng nhau hoặc 
không ai được cứu. Nghéo đói, suy đồi và đau khổ ở một phần của trái đất là 
nơi sinh sôi nảy nở thầm lặng cho những vấn đề sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ hành 
tinh. Nếu chúng ta gặp rắc rối bởi sự tuyệt chủng của một số loài, chúng ta sẽ 
càng lo lắng hơn rằng ở một số nơi trên thế giới, các cá nhân hoặc dân tộc của 
chúng ta bị ngăn cản việc phát triển tiềm năng và vẻ đẹp của họ bởi nghèo đói 
hay những giới hạn cấu trúc khác. Cuối cùng, điều này sẽ làm nghèo đi tất cả 
chúng ta. 

138. Mặc dù những điều trên luôn đúng trong mọi thời, nhưng chua bao giờ điều 
đó lại rõ ràng hon trong thời đại của chúng ta, khi thế giới được kết nói với 
nhau bằng toàn cầu hóa. Chúng ta cần đạt được một trật tự pháp lý, chính trị 
và kinh té toàn cầu “có thé gia tăng và định hướng cho hợp tác quốc té vì sự 


45 


phát trién cüa tát cá các dán tóc trong tinh lién dói". [120] Cuói cüng, diéu này 
sẽ mang lại lợi ích cho toàn thế giới, vì “viện trợ phát triển cho các nước nghèo” 
có nghĩa là “tạo ra của cải cho tất cả mọi người”. [121] Từ quan điểm của phát 
triển toàn diện, điều này giả định “mang lại cho các quốc gia nghèo hơn một 
tiếng nói hiệu quả trong việc ra quyết định chung” [122] và khả năng “tạo điều 
kiện tiếp cận thị trường quốc té cho các quốc gia nghèo và kém phát triển”. 
[123 ] 


Tinh thần vô vụ loi mở ra với người khác 

139. Mặc dù vậy, tôi không muốn giới hạn phần trình bày này trong một kiểu 
tiếp cán thực dụng. Luôn luôn có yếu tố “vô vụ lợi”: khả năng làm điều gì đó 
vì tự thân chúng tốt đẹp, không quan tâm đến lợi ích cá nhân hoặc đền đền đáp. 
Sự vô vị lợi giúp chúng ta có thể chào đón người lạ, mặc dù điều này không 
mang lại lợi ích hữu hình trước mắt cho chúng ta. Thế nhưng, một số quốc gia 
được cho là chỉ chấp nhận các nhà khoa học hoặc nhà đầu tư mà thôi. 

140. Cuộc sống không tình nghĩa huynh đệ trở thành một hình thức thương mại 
điên cuồng, trong đó chúng ta luôn cân nhắc những gì chúng ta cho đi và những 
gi chúng ta nhận lại. Mặt khác, Thiên Chúa trao ban cách nhưng không, đến 
mức Người giúp đỡ ngay cả những kẻ bắt trung với Người; Người “làm cho 
mặt trời mọc trên kẻ dữ và người lành" (Mt 5:45). Có một lý do tại sao Chúa 
Giêsu nói với chúng ta: “Khi bó thí, anh em đừng cho tay phải biết việc tay trái 
làm, như thế việc bố thí của anh em được kín đáo” (Mt 6,3-4). Chúng ta nhận 
được cuộc sống một cách nhưng không; chúng ta không trả gì cho nó. Do đó, 
tất cả chúng ta đều có thể cho đi mà không mong nhận lại bất cứ điều gì, làm 
điều tốt cho người khác mà không đòi hỏi họ phải đối xử tốt với mình. Như 
Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ: “Anh em đã lãnh nhận nhưng không, anh 
em cũng hãy cho di cách nhưng không” (Mt 10, 8). 

141. Giá trị thực sự của các quốc gia khác nhau trên thế giới của chúng ta được 
đo bằng khả năng nhận thức chính mình không chỉ là một quốc gia mà còn là 
một phần của đại gia đình nhân loại. Điều này được thấy đặc biệt trong thời kỳ 
khủng hoảng. Các hình thức hẹp hòi của chủ nghĩa dân tộc là một biểu hiện 
cực đoan của việc không thé hiểu được ý nghĩa của sự vô vi lợi này. Họ sai 
làm khi nghĩ rằng họ có thé tự phát triển, không cần dé ý đến sự hủy hoại người 
khác, rằng bằng cách đóng cửa với người khác, họ sẽ được bảo vệ tốt hơn. 
Những người nhập cư được coi là những kẻ soán ngôi không có gì để cống 
hiến. Điều này dẫn đến niềm tin đơn giản rằng người nghèo nguy hiểm và vô 
dụng, trong khi những người quyền lực là những nhà hảo tâm hào phóng. Chỉ 


46 


một nén văn hóa xã hội và chính tri săn sàng chào đón người khác một cách 
“vô vụ lợi” thì mới có tương lai. 


ĐỊA PHƯƠNG VÀ HOÀN CÂU 

142. Cần lưu ý rằng “một căng tháng bẩm sinh tòn tại giữa toàn cầu hóa và địa 
phương hóa. Chúng ta cần chú ý đến toàn cầu đề tránh hẹp hòi và tầm thường. 
Tuy nhiên, chúng ta cũng cần nhìn vào địa phương, nơi giữ chân chúng ta trên 
mặt đất. Cả hai cùng nhau ngăn chúng ta rơi vào một trong hai thái cực. Ở thái 
cực đầu tiên con người bị cuốn vào một vũ trụ trừu tượng, toàn cầu hóa... Thái 
cực kia, họ bién thành một báo tàng văn hóa dân gian địa phương, cách biệt 
thế giới, cam chịu lặp đi lặp lại những điều giống nhau, không có khả năng 
được thách đồ bởi sự mới lạ hoặc đánh giá cao vẻ đẹp mà Thiên Chúa ban tặng 
vượt ra ngoài biên giới của họ ”. [124] Chúng ta cần có một cái nhìn toàn cầu 
để cứu mình khỏi não trạng thiện cân nhỏ nhen. Khi ngôi nhà của chúng ta 
không còn là một mái ấm và bắt đầu trở thành một xà lim, một phòng giam, thì 
toàn cầu sẽ đến giải cứu chúng ta, giống như một “nguyên tắc tói hậu” lôi kéo 
chúng ta đến với sự hoàn thành của mình. Tuy nhiên, đồng thời, địa phương 
cũng phải háo hức đón nhận, vì nó sở hữu một thứ mà toàn cầu không có: nó 
có khả năng trở thành men, mang lại sự phong phú, khơi mào cho các cơ chế 
bó trợ. Vì vậy, tình huynh đệ phó quát và tình thân hữu xã hội là hai thái cực 
không thé tách rời và binh dáng quan trọng trong mọi xã hội. Việc tách rời 
chúng ra sẽ làm biến dạng từng cái và tạo ra sự phân cực nguy hiểm. 


Bản sắc địa phương 

143. Giải pháp không phải là sự cởi mở khiến loại bó sự phong phú của chính 
nó. Cũng như không thể có mối tương quan với “những người khác” mà không 
có ý thức vé căn tính riêng của bản thân, vi vậy không thé có sự cởi mở giữa 
các dân tộc trừ phi đặt trên cơ sở tình yêu đối với bản sắc của mình, dân tộc 
của mình, cội nguồn văn hóa của riêng mình. Tôi không thê thực sự gặp gỡ 
người khác trừ khi tôi đứng trên những nền tảng vững chắc, vì dựa trên cơ sở 
của những điều này, tôi có thể đón nhận món quả mà người kia mang lại và lần 
lượt trao tặng món quà đích thực của riêng tôi. Tôi có thể chào đón những 
người khác khác biệt và đánh giá cao sự đóng góp độc đáo mà họ mang lại, chỉ 
khi tôi bắt nguón từ chính con người và văn hóa của mình. Mọi người đều yêu 
và quan tâm đến quê hương làng mạc của mình, cũng như họ yêu và chăm sóc 
cho ngôi nhà của mình và có trách nhiệm cá nhân đối với việc duy trì nó. Thiện 
ích chung cũng vậy, đòi hỏi chúng ta phải bảo vệ và yêu quê hương của mình. 


47 


Nếu không, hậu quả của một thảm họa ở một quốc gia sẽ ảnh hưởng đến toàn 
bộ hành tinh. Tất cả điều này mang lại ý nghĩa tích cực của quyền sở hữu tài 
sản: Tôi chăm sóc và vun đắp một thứ mà tôi sở hữu, theo cách mà nó có thê 
đóng góp vào lợi ích của tất cả mọi người. 

144. Bản sắc địa phương cũng làm phát sinh những trao đồi lành mạnh và phong 
phú. Trải nghiệm được lớn lên ở một nơi tuyệt vời và chia sẻ trong một nên 
văn hóa cụ thể cho chúng ta cái nhìn sâu sắc về các khía cạnh của thực tế mà 
những người khác không thé dễ dàng cảm nhận được. Phó quát không nhất 
thiết có nghĩa là nhạt nhẽo, đồng nhất và tiêu chuẩn hóa, dựa trên một kiểu mẫu 
văn hóa thịnh hành, vì điều này cuối cùng sẽ dẫn đến việc mất đi một bảng 
màu phong phú của các sắc thái và màu sắc, và dẫn đến tình trạng hoàn toàn 
đơn điệu. Đó là sự cám dỗ được nhắc đến trong câu chuyện có vé Tháp Babel. 
Nỗ lực xây dựng một tòa tháp có thé vươn tới thiên đường không phải là biểu 
hiện của sự thống nhất giữa các dân tộc khác nhau nói với nhau từ sự đa dạng 
của họ. Thay vào đó, đó là một nỗ lực sai lầm, sinh ra từ niềm kiêu hãnh và 
tham vọng, nhằm tạo ra một sự thống nhất khác với ý muốn của Thiên Chúa 
trong kế hoạch quan phòng của Người cho các quốc gia (St. 11: 1-9). 

145. Một sự cởi mở với phó quát cũng có thé là giả hiệu, sinh ra từ sự nông can 
của những người thiếu hiểu biết về bản sắc riêng của quê hương mình hoặc 
nuôi dưỡng lòng oán hận chưa được giải quyết đối với người dân của họ. Dù 
thế nào đi nữa, “chúng ta liên tục phải mở rộng tầm nhìn và nhìn thấy điều tốt 
đẹp hơn sẽ mang lại lợi ích cho tất cả chúng ta. Nhưng điều này phải được thực 
hiện mà không có sự xói mòn hay bật gốc. Chúng ta cần phải cắm rễ sâu hơn 
vào mảnh đất màu mỡ và lịch sử của quê hương, đó là món quà của Thiên 
Chúa. Chúng ta có thé làm việc ở quy mô nhỏ, trong khu vực lân cận của chúng 
ta, nhưng với một tầm nhìn lớn hơn... Tính toàn cầu không cần phải kìm kẹp 
con người, bản sắc địa phương cũng không cần bị làm cho khô kiệt ”; [125] 
mô hình của chúng ta phải là một hình đa diện, trong đó giá trị của mỗi cá nhân 
được tôn trọng, nơi “tổng thể lớn hon bộ phận, nhung nó cũng lớn hơn tổng 
các bộ phận của nó”. [126] 


Một chân trời chung 

146. Có một loại lòng tự ái “cục bộ” không liên quan đến tình yêu lành mạnh đối 
với văn hóa và bản sắc dân tộc mình. Nó được sinh ra từ sự bất an và sợ hãi 
nhất định về người khác dẫn đến sự tây chay và mong muốn dựng lên những 
bức tường để tự vệ. Tuy nhiên, không thé trở thành “địa phương” một cách 
lành mạnh nếu không chân thành cởi mở với mọi người, không cảm thấy bị 


48 


thách thức bởi những gi đang xảy ra ở những noi khác, không cởi mở dé làm 
phong phú bởi các nền văn hóa khác, và không có sự đoàn kết và quan tâm đến 
những thảm kịch ảnh hưởng đến các dân tộc. Thay vào đó, “lòng tự ái địa 
phương” giải phóng một số ý tưởng, phong tục và hình thức an ninh hạn chế; 
không có khả năng chiêm ngưỡng tiềm năng rộng lớn và vẻ đẹp được cung cấp 
bởi thế giới rộng lớn hơn, nó thiếu một tinh thần đoàn kết đích thực và hào 
phóng. Cuộc sông ở cấp độ địa phương vì vậy ngày càng trở nên ít nồng nhiệt 
hơn, mọi người ít cởi mở với nhau hơn. Khả năng phát triển của nó thu hẹp; nó 
trở nên mệt mỏi và óm yếu. Mặt khác, một nền văn hóa lành mạnh tự bản chất 
nó luôn cởi mở và chào đón; thực sự, “một nền văn hóa không có các giá trị 
phó quát thì không thực sự là một nền văn hóa”. [127] 

147. Chúng ta hãy nhận ra rằng khi tâm trí và trái tim của chúng ta càng hạn hẹp, 
thì khả năng hiểu thế giới xung quanh càng kém. Nếu không gặp gỡ và liên hệ 
với những khác biệt, thật khó dé dat được sự hiểu biết rõ ràng và đầy đủ ngay 
cả về bản thân lẫn quê hương của chúng ta. Các nền văn hóa khác không phải 
là “kẻ thù” mà chúng ta cần chiến đấu tự vệ, mà là những phản ánh khác nhau 
về sự phong phú vô tận của cuộc sóng con người. Nhìn nhận bản thân từ quan 
điểm của người khác, của một người khác biệt, chúng ta có thé nhận ra rõ hon 
những nét độc đáo của riêng mình và của nền văn hóa của chúng ta: sự phong 
phú, khả năng và hạn chế của nó. Kinh nghiệm địa phương của chúng ta cần 
phát triển “tương phản với” và “hài hòa với” kinh nghiệm của những người 
khác sống trong bối cảnh đa dạng văn hóa. [128] 

148. Trên thực tế, sự cởi mở lành mạnh không bao giờ de doa bản sắc riêng của 
một người. Một nền văn hóa sống động, được làm phong phú thêm từ những 
nơi khác, không du nhập các yếu tô mới ấy như một bản sao, mà tích hợp chúng 
theo cách độc đáo của riêng nó. Kết quả là một sự tổng hợp mới cuối cùng có 
lợi cho tất cả mọi người, vi bản thân nền văn hóa nguyên thủy được sự bồi đắp. 
Đó là lý do tại sao tôi đã kêu gọi người dân bản địa trân trọng cội nguồn và văn 
hóa tổ tiên của họ. Tuy nhiên, đồng thời, tôi muốn nhân mạnh rằng tôi không 
có ý định đề xuất “một “chủ nghĩa cá biệt” tinh tai, hoàn toàn khép kín, thiếu 
tính lịch sử, bác bó bát kỳ kiểu pha trộn nào (mestizaje)". Vì “bản sắc văn hóa 
riêng của chúng ta được củng cô và phong phú nhờ đối thoại với những người 
không giống chúng ta. Danh tính đích thực của chúng ta cũng không được bảo 
tồn bởi một sự cô lập nghèo nàn ”. [129] Thế giới phát triển và tràn ngập vẻ 
đẹp mới, nhờ sự tổng hợp liên tiếp được tạo ra giữa các nền văn hóa cởi mở và 
không có bát kỳ hình thức áp đặt văn hóa nào. 


49 


149. Dé có một mối quan hé lành manh giữa tinh yêu qué huong đất nước và 
cảm giác thân thuộc vé gia dinh nhân loai lớn hơn của chúng ta, điều hữu ích 
là hãy nhớ răng xã hội toàn cầu không phải là tổng số các quốc gia khác nhau, 
mà là sự hiệp thông tồn tại giữa chúng . Cảm thức thuộc về lẫn nhau có trước 
khi xuất hiện các nhóm cá nhân. Mỗi nhóm cu thé trở thành một phần kết cấu 
của sự hiệp thông phó quát và ở đó khám phá ra vẻ đẹp riêng của họ. Tất cả 
các cá nhân, dù nguồn gốc của họ là gì, đều biết rằng họ là một phần của đại 
gia đình nhân loại, mà nếu không có họ, họ sẽ không thể hiểu bản thân mình 
một cách đầy đủ. 

150. Nhìn mọi thứ theo cách này mang lai niém vui nhán ra ráng khóng mót dàn 
tóc, mót nén ván hóa hay một cá nhân nào có thé tự mình đạt được mọi thứ: dé 
đạt được sự viên mãn trong cuộc sống, chúng ta cần những người khác. Nhận 
thức về những hạn chế và sự chưa hoàn thiện của chính chúng ta, không còn là 
mối de doa, trở thành chia khóa dé hình dung và theo duói một dự án chung. 
Vì “con người là một hữu thể hữu hạn không có giới hạn”. [130] 


Bắt đầu với chính vùng của mình 

151. Nhờ giao lưu giữa các khu vực mà các nước nghèo hơn trở nên cởi mở hon 
với thé giới rộng lớn hơn, tính phó quát không nhất thiết làm giảm đi những 
đặc điểm riêng biệt của họ. Sự cởi mở thích hợp và đích thực với thế giói già 
định khả năng cởi mở với những người láng giéng của một người trong một 
gia đình quốc gia. Do đó, hội nhập văn hóa, kinh tế và chính trị với các dân tộc 
láng giềng nên đi kèm với quá trình giáo dục cô võ giá trị của tình yêu thương 
đối với láng giềng của nhau, bước đầu tiên không thể thiếu để đạt được một 
hội nhập toàn cầu lành mạnh. 

152. Ở một số khu vực của các thành phố của chúng ta, vẫn còn có một cảm giác 
sóng động của tình láng giềng. Mỗi người nhận thức một cách rõ ràng vé bón 
phận phải đồng hành và giúp đỡ người thân cận của mình. Ở những nơi mà 
những giá trị cộng đồng này được duy trì, mọi người trải qua một sự gần gũi 
được đánh dấu bằng lòng biết ơn, sự đoàn kết và tương hỗ. Tình láng giềng 
mang lại cho họ cảm thức về bản sắc chung. [131] Liệu các nước láng giềng 
có thê khuyến khích tinh thần láng giềng tương tự giữa các dân tộc của họ! Tuy 
nhiên, tinh thần chủ nghĩa cá nhân cũng ảnh hưởng đến quan hệ giữa các quốc 
gia. Su nguy hiểm khi nghĩ rằng chúng ta phải dé chừng nhau dé bào vệ chính 
minh, coi người khác là đối thủ cạnh tranh hoặc kẻ thù nguy hiểm, cũng ảnh 
hưởng đến quan hệ giữa các dân tộc trong cùng khu vực. Có lẽ chúng ta đã 
được huấn luyện về kiểu sợ hãi và ngờ vực này. 


50 


153. Có những quốc gia hùng manh và những doanh nghiệp lớn kiếm được loi 
nhuận từ sự cô lập này và thích đàm phán với từng quốc gia riêng biệt. Mặt 
khác, các nước nhỏ hoặc nghèo có thể ký các thỏa thuận với các nước láng 
giềng trong khu vực cho phép họ đàm phán như một khối và do đó tránh bị xé 
lẻ ra, cô lập và phụ thuộc vào các cường quốc lớn. Ngày nay, không nhà nước 
nào có thể đảm bảo lợi ích chung cho dân chúng nếu nó vẫn còn bị cô lập. 


CHƯƠNG NĂM 
MỘT LOẠI CHÍNH TRỊ TÓT HƠN 


154. Sự phát triển của một cộng đồng huynh đệ toàn cầu dựa trên việc thực hành 
tình thân hữu xã hội từ phía các dân tộc và các quốc gia kêu gọi một loại chính 
tri tót hon, mót chính tri thuc su phuc vu loi ích chung. Dáng buón thay, chính 
trị ngày nay thường có những hình thức cản trở sự tiến bộ hướng tới một thé 
giới khác. 


CÁC HÌNH THỨC DÂN TÚY VÀ TỰ DO CHỦ NGHĨA 

155. Thiếu quan tâm đến những người dễ bị tổn thuong có thé án sau chủ nghĩa 
dân túy lợi dụng họ về mặt sư phạm cho các mục đích riêng của mình, hoặc 
chủ nghĩa tự do phục vụ lợi ích kinh tế của những người có quyền lực. Trong 
cả hai trường hợp, thật khó để hình dung một thế giới mở tạo chỗ cho tất cả 
moi người, kế cả những người dé bị tôn thương nhất, và thể hiện sự tôn trọng 
đối với các nền văn hóa khác nhau. 


Dân chúng và dân túy 

156. Trong những năm gần đây, từ “chủ nghĩa dân túy” và “người dân túy” đã 
xâm nhập vào các phương tiện truyền thông và cuộc trò chuyện hàng ngày. Kết 
quả là, chúng đã mắt đi bất cứ giá trị nào mà chúng có thể có, và trở thành một 
nguồn phân cực khác trong một xã hội vốn đã chia rẽ. Các nỗ lực được thực 
hiện dé phân loại toàn bộ dân tộc, nhóm, xã hội và chính phủ là "dân túy” hay 
không. Ngày nay, không thể có ai đó bày tỏ quan điểm về bất kỳ chủ đề nào 
mà không bị phân loại theo cách này hay cách khác, hoặc bị mát uy tín một 
cách bất công hoặc được tung hô lên trời. 

157. Nó lực coi chủ nghĩa dân túy là chia khóa để giải thích hiện thực xã hội lại 
có vån dé theo một cách khác: nó coi thường ý nghĩa chính đáng của từ “nhân 
dân”. Bát kỳ nó lực nào dé loại bỏ khái niệm này khỏi cách nói thông thường 
có thé dẫn đến việc loại bỏ chính khái niệm dân chủ là “chính phủ do nhân 


51 


29 


dán". Néu chúng ta muón duy tri ráng xà hói không chi là môt tâp hop các cá 
nhân don thuần, thì thuật ngữ “nhân dân” là cần thiết. Có những hiện tượng xã 
hội tạo ra đa số, cũng như đại xu hướng và khát vọng cộng đồng. Nam giới lẫn 
phụ nữ có khả năng đạt được những mục tiêu chung vượt lên trên sự khác biệt 
của họ và do đó có thé tham gia vào một mục tiêu chung. Hơn nữa, rất khó để 
thực hiện một dự án dài hạn, trừ khi nó trở thành nguyện vọng của cộng đồng. 
Tát cả những yếu tố này nằm sau việc chúng ta sử dụng các từ “nhân dân” và 
“được lòng dân”. Trừ khi chúng được xem xét - cùng với một phê bình đúng 
đắn về trò mị dân - một khía cạnh thực tại cơ bản của xã hội sẽ bị làm ngơ. 

158. Ở đây, có thé có một sự hiểu lầm. “““Nhân dân” không phải là một phạm trù 
logic, cũng không phải là một câu chuyện thần bí, néu theo đó chúng ta muốn 
nói rằng mọi thứ mà nhân dân làm là tốt, hoặc nhân dân là một thực tại“ thiên 
thần ”. Đúng hơn, nó là một phạm trù huyền thoại... Khi bạn phải giải thích ý 
của bạn với mọi người, bạn sử dụng các phạm trù logic để giải thích, và nhất 
thiết phải như vậy. Tuy nhiên, theo cách đó bạn không thể giải thích ý nghĩa 
của việc thuộc về một dân tộc. Từ 'dân tộc' có một ý nghĩa sâu sắc hơn mà 
không thể được đặt ra bằng các thuật ngữ logic thuần túy. Trở thành một phần 
của một dân tộc là trở thành một phần của bản sắc chung phát sinh từ các mối 
quan hệ xã hội và văn hóa. Và đó không phải là một cái gì đó tự động, mà là 
một quá trình chậm chạp, khó khăn... tiến tới một chương trình chung ”. [132] 

159. Các nhà lãnh dao “được lòng dân”, những người có khả năng giải thích cảm 
xúc và động lực văn hóa của con người, và các xu hướng quan trọng trong xã 
hội, vẫn còn có đó. Dịch vụ mà họ cung cấp bằng nỗ lực đoàn kết và lãnh đạo 
có thé trở thành nén tảng của một tầm nhìn lâu dài về sự chuyển đổi và tăng 
trưởng, cũng sẽ bao gồm việc nhường chỗ cho những người khác trong việc 
theo đuổi lợi ích chung. Nhưng điều này có thé biến thành một “chủ nghĩa dân 
túy” không lành mạnh khi các cá nhân có thé khai thác văn hóa của một dân 
tộc, dưới bát kỳ hình thức ý thức hệ nào, vì lợi ích cá nhân của họ hoặc dé tiếp 
tục năm quyền. Hoặc vào những lúc khác, họ tìm kiếm sự nói tiếng bằng cách 
thu hút những khuynh hướng cơ bản và ích kỷ nhất của một số thành phần dân 
chúng. Điều này càng trở nên nghiêm trong hon khi, dù ở dạng thô thiên hay 
tinh vi hơn, nó dẫn đến việc chiếm đoạt các thể chế và luật pháp. 

160. Các nhóm dân túy khép kín bóp méo từ “nhân dân”, vì họ không nói về một 
người dân chân chính. Khái niệm "nhân dân" trên thực tế là một khái niệm bỏ 
ngỏ. Một nhân dân sống động và năng động, một nhân dân có tương lai, là một 
nhân dân không ngừng mở ra cho một sự kết hợp mới thông qua khả năng đón 
nhận sự khác biệt. Bằng cách này, nhân dân không phủ nhận căn tính riêng của 


52 


minh, nhưng cởi mở với sự vận động, chịu thách đố, mở rộng và làm phong 
phú bởi những người khác, và do đó được tăng trưởng và phát triển hơn nữa. 

161. Một dấu hiệu khác cho thấy sự suy giảm của khả năng lãnh đạo được lòng 
dân là chỉ quan tâm về lợi thế tức thời. Một lợi thế thỏa lòng vì lợi ích giành 
được nhiều phiếu bầu hoặc sự ủng hộ, nhưng không thúc đây, trong một nỗ lực 
gian khó và liên tục, dé tạo ra các nguồn lực mà mọi người cần dé phát triển 
và kiếm sống bằng chính nỗ lực và sự sáng tạo của họ. Về vấn đề này, tôi đã 
nói rõ rằng “Tôi không có ý định đề xuất một chủ nghĩa dân túy vô trách 
nhiệm”. [133] Xóa bỏ bất bình đăng đòi hỏi một tăng trưởng kinh tế có thể 
giúp khai thác tiềm năng của từng khu vực và do đó đảm bảo bình đẳng lâu 
dài. [134] Đồng thời, theo đó, “các dự án phúc lợi đáp ứng những nhu cầu cấp 
thiết nào đó, chỉ nên được coi là những giải pháp tạm thời”. [135] 

162. Vấn đề lớn nhất là việc làm. Điều thực sự “được lòng dân” - vì nó có võ lợi 
ích của nhân dân - là cung cấp cho mọi người cơ hội để nuôi dưỡng những hạt 
giống mà Chúa đã gieo vào lòng mỗi chúng ta: tài năng, sáng kiến và nguồn 
lực bẩm sinh của chúng ta. Đây là sự giúp đỡ tốt nhất mà chúng ta có thé dành 
cho người nghèo, con đường tốt nhất để có một cuộc sống xứng với phẩm giá. 
Do đó, tôi nhân mạnh rằng, “giúp đỡ người nghèo về mặt tài chính chỉ là một 
giải pháp tạm thời trước những nhu cầu bức thiết. Mục tiêu rộng lớn hơn là 
phải cho phép họ có một cuộc sóng dàng hoàng thông qua việc làm”. [136] Vi 
hệ thống sản xuất có thé thay đôi, các hệ thông chính trị phải tiếp tục hoạt động 
dé kiến thiết xã hội theo cách mà mọi người đều có cơ hội đóng góp tài năng 
và nỗ lực của riêng mình. Vì “không có cái nghèo nào tồi tệ hơn cái nghèo làm 
mắt đi công việc và phẩm giá của công việc”. [137] Trong một xã hội phát triển 
thực sự, công việc là một khía cạnh thiết yếu của đời sống xã hội đó, vì nó 
không chi là phương tiện kiếm cơm hàng ngày mà còn dé phát triển bản thân, 
xây dựng các mối quan hệ lành mạnh, thể hiện bản thân và trao đổi những tài 
năng thiên phú. Công việc khiến chúng ta ý thức về trách nhiệm đối với sự phát 
triển chung của thế giới, và rốt cục, đối với cuộc sóng của riêng chúng ta với 
tư cách là một nhân vỊ. 


Lợi ích và hạn chế của phương thức tự do 

163. Khái niệm “nhân dân”, một cách tự nhiên đòi hỏi một quan điểm tích cực 
về các mối liên hệ cộng đồng và văn hóa, thường bị bác bỏ bởi các phương 
pháp tiếp cận tự do chủ nghĩa cá nhân, vốn coi xã hội chỉ là tổng thể của các 
lợi ích thành phần cùng tón tại. Người ta nói về sự tôn trọng tự do, nhưng không 
có gốc rễ trong một mắt xích chung; trong những bối cảnh nhất định, những 


53 


nguói bào vé quyén cüa nhüng thành vién dé bi tón thuong nhát trong xà hói 
có xu hướng bị chỉ trích là những người theo chủ nghĩa dân túy. Y niệm vé 
nhân dân được coi là một cấu trúc trừu tượng, một thứ không thực sự tón tại. 
Nhưng điều này gây nên một sự phân đôi không cần thiết. Không thể coi khái 
niệm “nhân dân” hay “người thân cận” thuần túy là trừu tượng hoặc hoang 
đường, đến nỗi việc tổ chức xã hội, khoa học và thể chế công dân có thể bị bác 
bó hay khinh thường. [138] 

164. Mặt khác, đức ái hợp nhất hai khía cạnh - trừu tượng và thé chế - vì nó kêu 
goi một quá trình hiệu quà thay đổi lich sử bao trùm mọi thứ: thé chế, luật 
pháp, công nghệ, kinh nghiệm, chuyên môn nghiệp vụ, phân tích khoa học, thủ 
tục hành chính, và vân vân. Đối với vấn đề đó, “đời sóng riêng tư không thể 
tồn tại trừ khi nó được bảo vệ bởi trật tự chung. Một mái ám gia dinh sé khóng 
có hơi ám thực sự trừ khi nó được báo vé bởi luật pháp. bởi một trạng thái yên 
bình dựa trên luật pháp và được hưởng mức an sinh tối thiêu được đảm bảo bởi 
sự phân công lao động, trao đổi thương mại, công bằng xã hội và quyền công 
dân chính trị ”. [139] 

165. Lòng bác ái chân chính có khả năng kết hợp tất cả những yếu tó này trong 
mối quan tâm của nó đối với người khác. Trong trường hợp gặp gỡ cá nhân, 
bao gồm cả những cuộc gặp gỡ liên quan đến anh chị em xa hoặc bị lãng quên, 
nó có thé làm như vậy bằng cách sử dụng tất cả các nguồn lực mà các thé ché 
của một xã hội có tổ chức, tự do và sáng tạo có khả năng tạo ra. Cháng han, 
ngay cả Người Samaritan nhân hậu cũng cần có một quán trọ gần đó dé có thé 
đáp ứng sự giúp đỡ mà cá nhân anh ta không có khả năng tạo ra. Yêu thương 
người thân cận có tính cụ thê và không lãng phí nguồn lực cần thiết để mang 
lại sự thay đối lịch sử sinh ích cho người nghèo và người thiệt thoi. Tuy nhiên, 
đôi khi, các hệ tư tưởng cánh tả hoặc các học thuyết xã hội liên quan đến cách 
hành động theo chủ nghĩa cá nhân và các thủ tục không hiệu quả chỉ ảnh hưởng 
đến một số ít, trong khi phần lớn những người bị lãng quên vẫn phụ thuộc vào 
thiện chí của người khác. Điều này cho thấy sự cần thiết phải có một tinh thần 
huynh đệ lớn hơn, nhưng cũng cần một tô chức hiệu quả hơn trên toàn thé giới 
dé giúp giải quyết các vẫn dé đang gây ra cho những người bị bỏ roi, dau khó 
và chết chóc ở các nước nghèo. Nó cũng cho thấy rằng không có một giải pháp 
nào, không có một phương pháp luận duy nhất nào được chấp nhận, không có 
một công thức kinh tế nào có thể áp dụng cho tất cả mọi người. Ngay cả những 
nghiên cứu khoa học nghiêm ngặt nhất cũng có thé dé xuất các hướng hành 
động khác nhau. 


54 


166. Vậy thi, moi thứ đều phụ thuộc vào khả năng của chúng ta dé thấy được su 
cần thiết của việc thay đổi trái tim, thái độ và cách cư xử. Nếu không, tuyên 
truyền chính trị, phương tiện truyền thông và những kẻ định hướng dư luận sẽ 
tiếp tục thúc đây một nền văn hóa cá nhân chủ nghĩa và thiếu phê phán, phụ 
thuộc vào các lợi ích kinh tế và thể chế xã hội không được kiểm soát nhằm 
phục vụ những người đã được hưởng quá nhiều quyền lực. Những lời chỉ trích 
của tôi về mô hình kỹ trị không chỉ đơn giản là nghĩ rằng nếu chúng ta kiểm 
soát sự thái quá của nó thì mọi thứ sẽ ôn. Rủi ro lớn hon không đến từ các đối 
tượng, thực thể vật chất hoặc thé ché cụ thé, mà từ cách chúng được sử dụng. 
Nó liên quan đến sự yếu đuối của con người, xu hướng ưa thích ích kỷ, là một 
phần của điều mà truyền thống Kitô giáo gọi là “sự tư dục”: khuynh hướng con 
người chỉ quan tâm đến bản thân, nhóm của tôi, những lợi ích nhỏ nhen của 
riêng tôi. Tư dục không phải là một thiếu sót chỉ giới hạn trong thời đại của 
chúng ta. Nó đã có mặt từ thuở sơ khai của loài người, chi đơn giản là thay đôi 
và mặc láy những hình thức khác nhau từ nhiều thời đại, sử dung bát cứ phương 
tiện nào mà mỗi thời điểm lịch sử có thé cung cáp. Tuy nhiên, tư dục có thé 
được khắc phục với sự giúp đỡ của Thiên Chúa. 

167. Giáo duc và dạy dỗ, sự quan tâm đến người khác, một cái nhìn đủ tốt vé 
cuộc sóng và sự phát triển tinh thần: tất cả những điều này đều cần thiết cho 
các mỗi quan hệ có chất lượng của con người và tạo điều kiện cho chính xã hội 
phản ứng chóng lại những bát công, sai lầm và lam dụng quyên lực kinh té, 
công nghệ, chính trị và truyền thông . Một số cách tiếp cận tự do bỏ qua yếu tó 
yếu kém này của con người; họ hình dung ra một thế giới tuân theo một trật tự 
nhất định và tự nó có khả năng đảm bảo một tương lai tươi sáng và cung cấp 
giải pháp cho mọi vấn đề. 

168. Thị trường tự nó không thể giải quyết mọi vấn đề, cho dù chúng ta tin tưởng 
vào tín điều tân tự do này đến mức nào. Dù thử thách là gì, trường phái tư 
tưởng nghèo nàn và lặp đi lặp lại này luôn đưa ra những công thức giống nhau. 
Chủ nghĩa tân tự do chỉ đơn giản là tự tái tạo bằng cách sử dụng các lý thuyết 
ma thuật về “sự lan tỏa” hoặc “sự nhỏ giọt” - mà không cần sử dụng tên - như 
một giải pháp duy nhất cho các vấn đề xã hội. Có rất ít đánh giá về thực tế mà 
“sự lan tỏa” được cho là không giải quyết được bát binh dáng làm phát sinh 
các hình thức bạo lực mới de dọa kết cấu xã hội. Điều cấp thiết là phải có một 
chính sách kinh tế chủ động nhằm “thúc đây một nén kinh tế ủng hộ sự đa dạng 
trong sản xuất và sáng tạo trong kinh doanh” [140] và tạo điều kiện cho việc 
tạo ra việc làm và không bi cắt giảm. Đầu cơ tài chính về cơ bản nhằm thu lợi 
nhuận nhanh chóng tiếp tục có những tàn phá. Thật vậy, “nếu không có các 


55 


hinh thức liên đới nội bộ và tin cậy làn nhau, thị truóng khóng thé hoàn thành 
chức năng kinh té riêng của nó. Và ngày nay sự tin tưởng này đã không còn 
tồn tại ”. [141] Câu chuyện không kết thúc như ý muốn của nó, và các công 
thức giáo điều của lý thuyết kinh té phó bién đã được chứng minh là không 
phải không sai lầm. Sự mong manh của các hệ thống thế giới khi đối mặt với 
đại dịch đã chứng minh rằng không phải mọi thứ đều có thể được giải quyết 
bằng tự do thị trường. Nó cũng chỉ ra rằng, ngoài việc khôi phục một đời sống 
chính trị lành mạnh không bị chi phối bởi tài chính, “chúng ta phải đặt phẩm 
giá con người trở lại trung tâm và trên nền tảng đó, xây dựng các cấu trúc xã 
hội thay thế mà chúng ta cần”. [142] 

169. Ví dụ, trong một số cách tiếp cận kinh tế khép kín và đơn sắc, dường như 
không có chỗ cho các phong trào phó biến liên kết những người thất nghiệp, 
lao động tạm thời và phi chính thức và nhiều người khác không dễ dàng tìm 
được chỗ đứng trong các cơ cấu hiện có. Tuy nhiên, những phong trào đó quản 
lý nhiều hình thức kinh tế bình dân và sản xuất cộng đồng. Điều cần thiết là 
một mô hình tham gia xã hội, chính trị và kinh tế "có thể bao gồm các phong 
trào bình dân và tiếp thêm sức mạnh cho các cơ cấu quản lý địa phương, quốc 
gia và quốc tế với luồng năng lượng đạo đức phát sinh từ việc bao gồm cả 
những người bị loại trừ trong việc xây dựng một vận mệnh chung”, trong khi 
cũng đảm bảo rằng “những kinh nghiệm đoàn kết lớn lên từ bên dưới, từ lòng 
đất của hành tinh - có thê đến với nhau, được phối hợp nhiều hơn, tiếp tục gặp 
gỡ nhau”. [143] Tuy nhiên, điều này phải xảy ra theo cách không chống lại 
cách hoạt động đặc biệt của họ là “người gieo rắc thay đổi, người thúc đây một 
quá trình bao gồm hàng triệu hành động, lớn và nhỏ, đan xen một cách sáng 
tạo nhu ngón từ trong một bài thơ”. [144] Theo nghĩa đó, các phong trào như 
vậy là “những nhà thơ xã hội”, theo cách riêng của họ, hoạt động, đề xuất, thúc 
đây và giải phóng. Họ giúp tạo ra một sự phát triển toàn điện về con người 
vượt ra ngoài “ý tưởng về các chính sách xã hội là chính sách dành cho người 
nghèo, nhưng không bao giờ là của người nghèo và không bao giờ thuộc về 
người nghéo, càng không như một phần của sự tái hợp nhất mọi người”. [145] 
Ho có thé gây rắc rối, và một số “lý thuyết gia” có thé khó phân loại họ, nhưng 
chúng ta phải tìm đủ can dám dé thừa nhận rằng, néu không có họ, “dân chủ sẽ 
teo tóp, bién thành một từ đơn sắc, một hình thức; nó mát đi đặc tính đại diện 
của nó và trở nên xa lạ, vì nó bỏ rơi con người trong cuộc đấu tranh hàng ngày 
cho nhân phẩm của họ, trong việc xây dựng tương lai của họ ”. [146] 


QUYÉN LỰC QUỐC TÉ 


56 


170. Một làn nữa tôi nhận xét rằng “cuộc khủng hoảng tài chính 2007-08 đã tao 
cơ hội dé phát triển một nén kinh tế mới, chú y hơn đến các nguyên tác dao 
đức và những cách thức mới dé điều chỉnh các hoạt động tài chính đầu cơ và 
tài sản ảo. Nhưng phản ứng đối với cuộc khủng hoảng không bao gồm việc 
xem xét lại các tiêu chí lỗi thời tiếp tục thống trị thế giới ”. [147] Thật vậy, có 
vẻ như các chiến lược thực tế được phát triển trên toàn thé giới sau cuộc khủng 
hoảng đã thúc đây chủ nghĩa cá nhân lớn hơn, ít hội nhập hơn và tăng cường 
tự do cho những người thực sự quyền lực, những người luôn tìm cách thoát 
khỏi sự tón thuong. 

171. Tôi cũng sẽ nhắn manh rằng “việc trao cho mỗi người cái thuộc về họ - trích 
dẫn định nghĩa kinh điển về công lý - nghĩa là không một cá nhân hoặc nhóm 
người nào có thể coi mình là tuyệt đối, có quyền bỏ qua phẩm giá và quyền 
của các cá nhân khác hoặc nhóm xã hội của họ. Sự phân bó quyén luc mót cách 
hiệu quả (đặc biệt là quyền lực chính tri, kinh té, quốc phóng và công nghệ) 
giữa nhiều chủ thé, và việc tạo ra một hệ thống pháp luật dé điều chỉnh các yêu 
sách và lợi ích, là một cách cụ thể để hạn chế quyền lực. Tuy nhiên, thế giới 
ngày nay cho chúng ta thấy nhiều quyên sai lầm và - đồng thời - các lĩnh vực 
rộng lớn dễ bị tốn thương, nạn nhân của quyền lực bị thực thi một cách tôi tệ 
7. [148] 

172. Thé ky XXI “đang chứng kiến su suy yếu quyền lực của các quốc gia, chủ 
yếu bởi vì các lĩnh vực kinh tế và tài chính, mang tính xuyên quốc gia, có xu 
hướng chiếm ưu thế hơn so với chính trị. Trước tình hình này, điều cần thiết là 
phải xây dựng các thể chế quốc tế được tổ chức mạnh mẽ hơn và hiệu quả hơn, 
với các chức năng được bó nhiệm một cách công bằng theo thỏa thuận giữa 
các chính phủ quốc gia và được trao quyền để áp đặt các biện pháp trừng phạt 
". [149] Khi chúng ta nói về khả năng tồn tại của một số hình thức quyền lực 
thế giới được luật pháp quy định, [150] chúng ta không nhất thiết phải nghĩ 
đến quyên lực cá nhân. Tuy nhiên, một cơ quan nhu vậy ít nhất phải thúc đầy 
các tô chức thế giới hiệu quả hơn, được trang bị sức mạnh để chăm lo cho lợi 
ích chung toàn cầu, xóa bỏ đói nghèo và bảo vệ vững chắc các quyền cơ bản 
của con người. 

173. Về vấn dé này, tôi cũng lưu ý sự cần thiết phải cải tô “Tổ chức Liên hợp 
quốc, cũng nhu các thé ché kinh tế và tài chính quốc tế tương tự, dé khái niệm 
gia đình đa quốc gia có thé có hiệu lực thực sự”. [151] Không cần phải nói, 
điều này đòi hỏi các giới hạn pháp lý rõ ràng dé tránh việc quyền lực tập trung 
vào một số quốc gia đồng chọn đồng thời ngăn chặn những áp đặt văn hóa hoặc 
hạn chế các quyền tự do cơ bản của các quốc gia yếu hơn trên cơ sở khác biệt 


Sĩ 


ý thức hệ. Vì “cộng đồng quốc tế là một cộng đồng pháp lý được thành lập dựa 
trên chủ quyền của mỗi quốc gia thành viên, không bị ràng buộc bởi một sự 
phụ thuộc đến phủ nhận hoặc hạn chế tính độc lập của quốc gia đó”. [152] 
Đồng thời, “công việc của Liên hợp quốc, theo các nguyên tắc nêu trong Lời 
mở đầu và Điều đầu tiên của Hiến chương thành lập, có thê được coi là sự phát 
triển và thúc đầy nhà nước pháp quyền, dựa trên nhận thức rằng công lý là điều 
kiện thiết yếu để đạt được lý tưởng của tình huynh đệ phổ quát ... Cần phải 
đảm bảo nguyên tắc pháp luật không bị kiểm soát và không mệt mỏi trong việc 
nhờ đến sự thương lượng, hòa giải và trọng tài, như Hiến chương Liên hợp 
quốc đề xuất, vốn thực sự là một qui phạm pháp lý nền tảng”. [153] Cần phải 
ngăn chặn Tổ chức này bị phi hợp pháp hóa, vi các vấn đề và thiếu sót của Tổ 
chức này có khả năng được cùng nhau bàn thảo và giải quyết. 

174. Lòng dũng cảm và sự rộng luong là cần thiết dé tự do thiết lập các mục tiêu 
chung và dé đảm bảo việc tuân thủ các quy tắc thiết yếu nhất định trên toàn thế 
giới. Để điều này thực sự hữu ích, điều cần thiết là phải đề cao “sự cần thiết 
phải trung thành với các thỏa thuận đã được ký kết (pacta sunt servanda)”, 
[154] và tránh “sự cám dỗ dé nại tới luật sức mạnh hơn là sức mạnh của luật ". 
[155] Điều này có nghĩa là cần củng cố “các công cụ quy chuẩn để giải các 
tranh chấp trong hòa bình ... để tăng cường phạm vi và sự ràng buộc của 
chúng”. [156] Trong số những công cụ quy phạm này, nên ưu tiên các hiệp 
định đa phương giữa các quốc gia, bởi vì, hơn các hiệp định song phương, các 
hiệp dinh này đảm bảo việc thúc đầy một công ích thực sự phó quát và bảo vệ 
các quốc gia yếu hơn. 

175. Một cách rõ ràng, nhiều nhóm và tổ chức trong xã hội dán sự góp phần bù 
đắp cho những thiếu sót của cộng đồng quốc tế, sự thiếu phối hợp của cộng 
đồng trong các tình huống phức tạp, sự thiếu quan tâm đến các quyền cơ bản 
của con người và các nhu cầu thiết yếu của một số nhóm nhất định. Ở đây, 
chúng ta có thé thấy một ứng dung cụ thé của nguyên tác bó trợ, nguyên tắc 
biện minh cho sự tham gia và hoạt động của các cộng đồng và tô chức ở cấp 
tháp hơn như một phương tiện tích hợp và bó sung cho hoạt động của nhà nước. 
Các nhóm và tổ chức này thường thực hiện những nỗ lực đáng khen ngợi trong 
việc phục vụ lợi ích chung và các thành viên của họ đôi khi thê hiện chủ nghĩa 
anh hùng thực sự, cho thấy điều gì đó vĩ đại mà nhân loại chúng ta vẫn có thể 
làm được. 


BÁC ÁI CHÍNH TRỊ VÀ XÃ HỘI 


58 


176. Đối với nhiều người ngày nay, chính trị là một từ khó chịu, thường là do 
những sai lầm, tham nhũng và kém hiệu quả của một số chính trị gia. Cũng có 
những có gắng làm mát uy tín chính trị, thay thế nó bằng kinh tế hoặc bóp méo 
nó sang hệ tư tưởng này hay ý thức hệ khác. Tuy nhiên, liệu thế giới của chúng 
ta có thể vận hành mà không có chính trị? Liệu có thé có một tién trình tăng 
trưởng hiệu quả hướng tới tình huynh đệ phó quát và hòa bình xã hội mà không 
có một đời sống chính tri lành mạnh không? [157] 


Nền chính trị chúng ta cần 

171. Ở đây, một lần nữa tôi nhận ra rằng “chính trị không được phụ thuộc vào 
kinh té, cũng như kinh tế không nên chịu sự sai khiến của một mô hình kỹ trị 
hướng hiệu năng”. [158] Mặc dù rõ ràng phải bác bỏ việc lạm dụng quyền lực, 
tham nhũng, coi thường luật pháp và thiếu hiệu quả, nhung “kinh té mà không 
có chính trị thì không thể chứng minh là đúng đắn, vì điều này sẽ khiến chúng 
ta không thé ủng hộ các cách khác dé xử lý những khía canh khác nhau của 
cuộc khủng hoảng hiện nay”. [159] Thay vào đó, “điều cần thiết là một nền 
chính trị có tầm nhìn xa và có khả năng thực hiện một cách tiếp cận mới, toàn 
diện và liên ngành để xử lý các khía cạnh khác nhau của cuộc khủng hoảng”. 
[160] Nói cách khác, một “nền chính trị lành mạnh... có khả năng cải cách và 
phối hợp các thê chế, thúc đây các thực tiễn tốt nhất và vượt qua áp lực không 
đáng có và sự quan liêu trì trệ”. [161] Chúng ta không thể mong đợi lĩnh vực 
kinh té làm được điều này, cũng như không thé cho phép kinh tế tiếp quản 
quyền lực thực sự của nhà nước. 

178. Trước nhiều mô hinh chính trị hẹp hói chỉ tập trung vào lợi ích trước mắt, 
tôi xin nhắc lại rằng “nền pháp ché thực sự thé hiện khi, trong những thời điểm 
khó khăn, chúng ta đề cao các nguyên tắc và nghĩ đến lợi ích chung lâu dài. 
Các thé lực chính trị không thấy dé dàng đảm đương nhiệm vụ này trong công 
cuộc xây dựng đất nước ", [162] càng không nhiều trong việc xây dựng một 
dự án chung cho gia đình nhân loại, hiện tại và trong tương lai. Nghĩ về những 
người sẽ đến sau chúng ta không phục vụ mục đích bầu cử, nhưng đó là những 
gì công lý đích thực đòi hỏi. Như các Giám mục Bồ Đào Nha đã dạy, trái đất 
“được cho mỗi thế hệ này mượn, dé trao lai cho thé hệ sau”. [163] 

179. Xã hội toàn cầu đang mắc phải những khiếm khuyết nghiêm trong về cấu 
trúc mà không thê giải quyết bằng các giải pháp cụ thể hoặc nhanh chóng. Cần 
phải thay đối nhiều, thông qua cái cách co bản và đại đổi mới. Chỉ một nền 
chính trị lành mạnh, bao gồm các lĩnh vực và kỹ năng đa dạng nhất, mới có 
khả năng giám sát quá trình này. Một nén kinh tế là một bó phận cấu thành của 


59 


chương trinh chính tri, xã hội, văn hóa và đại chúng hướng đến lợi ích chung 
có thé mở đường cho “những khả năng khác nhau không liên quan đến việc 
ngăn cản sự sáng tạo của con người và những lý tưởng tiễn bộ của nó, mà là 
hướng năng lực đó theo đường hướng mới ”. [164] 


Tình yêu dành cho chính trị 

180. Thừa nhận rằng tất cả mọi người đều là anh chị em của chúng ta, và tìm 
kiếm các hình thức tương giao xã hội bao gồm tất cả mọi người, không phải là 
điều không tưởng. Nó đòi hỏi một cam kết cương quyết dé tìm ra các phuong 
tiện hiệu quả cho mục đích này. Mọi nỗ lực dọc theo những dòng này đều trở 
thành một hành vi đức ái cao cả. Vì trong khi các cá nhân có thể giúp đỡ những 
người khác gặp khó khăn, khi họ cùng nhau khởi xướng các tiến trình xã hội 
về tình huynh đệ và công bằng cho tất cả mọi người, họ bước vào “lĩnh vực 
bác ái rộng lớn nhất, đó là bác ái chính trị”. [165] Điều này đòi hỏi phải làm 
việc cho một trật tự xã hội và chính trị mà linh hồn của nó là chính là bác ái 
xã hội. [166] Một lần nữa, tôi kêu gọi sự đánh giá mới về chính trị như là “một 
ơn gọi cao cả và một trong những hình thức bác ái cao nhất, vì nó tìm kiếm lợi 
ích chung”. [167] 

181. Moi cam kết được gợi hứng bởi học thuyết xã hội của Giáo hội đều “xuất 
phát từ lòng bác ái, theo lời dạy của Chúa Giêsu vốn là tổng hợp của toàn bộ 
Là luật (x. Mt 22,36-40)". [168] Điều này có nghĩa là thừa nhận rằng “tình yêu 
thương, tràn ngập bởi những cử chỉ nhỏ của sự quan tâm lẫn nhau, cũng mang 
tính chất dân sự và chính trị, và nó thê hiện trong mọi hành động nhằm xây 
dựng một thế giới tốt đẹp hơn”. [169] Vi lý do này, lòng bác ái được thé hiện 
không chỉ trong các mối quan hệ gần gũi và mật thiết mà còn trong “các mối 
quan hệ vĩ mô: xã hội, kinh tế và chính trị”. [170] 

182. Lòng bác ái chính tri này được sinh ra từ một nhận thức xã hội vượt lên trên 
mọi suy nghi của chủ nghĩa cá nhân: "Bác ái xã hội làm cho chúng ta yêu công 
ích", nó khiến chúng ta tìm kiếm hiệu quả lợi ích cho tất cả mọi người, không 
chỉ được coi là cá nhân hay tư nhân, mà còn trong chiều kích xã hội gán kết họ 
". [171] Mỗi chúng ta hoàn toàn là một con người khi chúng ta là một phần của 
một dân tộc; đồng thời, không có dân tộc nào mà không tôn trọng đặc tính riêng 
của mỗi người. "Dân tộc" và "con người" là các thuật ngữ có tương quan qua 
lại với nhau. Tuy nhiên, ngày nay có những nỗ lực nhằm giản lược con người 
thành những cá nhân biệt lập dé dàng bi thao túng bởi các quyền lực theo đuôi 
lợi ích giả mạo. Nền chính trị tốt sẽ tìm cách xây dựng cộng đồng ở mọi cấp 


60 


độ của đời sóng xã hội, nhám điêu chỉnh lai và dinh hướng lại tính toàn câu 
hóa và do đó tránh được những tác động hủy hoại nó. 


Tình yêu hữu hiệu 

183. “Tình yêu xã hội” [172] khiến chúng ta có thể tién tới một nền văn minh 
của tình yêu, mà tất cả chúng ta có thé cảm thấy được mời gọi. Lòng bác ái, 
với sự thúc đây hướng tới tính phó quát của nó, có khả năng xây dựng một thé 
giới mới. [173] Không đơn thuần chỉ là tình cảm, nó là phương tiện tốt nhất để 
khám phá những con đường phát triển hiệu quả cho mọi người. Tình yêu xã 
hội là “sức mạnh có khả năng truyền cảm hứng cho những cách thức mới để 
tiếp cận các vẫn đề của thế giới ngày nay, đổi mới sâu sắc các cấu trúc, tổ chức 
xã hội và hệ thống luật pháp từ bên trong”. [174] 

184. Bác ái là trọng tâm của mọi xã hội lành manh và cởi mở, tuy nhiên ngày 
nay “nó dé bi loại bỏ như là không thích hợp dé giải thích và đưa ra định hướng 
cho trách nhiệm đạo đức”. [175] Bác ái, khi đi kèm với cam kết đối với sự thật, 
không chỉ là cảm giác cá nhân, và do đó, không cần phải “trở thành mồi cho 
những cảm xúc và ý kiến chủ quan ngẫu nhiên”. [176] Thật vậy, mối quan hệ 
chát ché của nó với chân lý thúc đây tính phó quát của nó và bảo vệ nó khỏi bi 
“giới hạn trong một lĩnh vực hẹp thiếu các mối quan hệ”. [177] Nếu không, nó 
sẽ bị “loại khỏi các kế hoạch và quá trình thúc đây sự phát triển của con người 
ở phạm vi toàn cầu, trong cuộc đối thoại giữa tri thức và thuc tiễn”. [178] 
Không có chân lý, tình cảm thiếu nói dung quan hé và xã hội. Do đó, sự cởi 
mở của bác ái đối với sự thật báo vệ nó khỏi *mót chủ nghĩa duy tín tước đoạt 
pham vi nhân bản và phó quát của bác ái”. [179] 

185. Từ thiện cần ánh sáng của sự thật mà chúng ta không ngừng tìm kiếm. “Ánh 
sáng đó vừa là ánh sáng của lý trí vừa là ánh sáng của đức tin”, [180] và không 
thừa nhận bát kỳ hình thức nào của thuyết tương đối. Tuy nhiên, nó cũng tôn 
trọng sự phát triển của các ngành khoa học và sự đóng góp thiết yếu của chúng 
trong việc tìm ra các phương tiện chắc chắn nhất và thiết thực nhất dé đạt được 
kết quả mong muốn. Vì khi lợi ích của người khác bị đe doa, ý định tốt mà thôi 
là chưa đủ. Các nỗ lực cụ thê phải được thực hiện dé mang lai bát cứ điều gì 
mà họ và các quốc gia của họ cần cho sự phát triển. 


THUC THI TINH YÊU CHÍNH TRI 

186. Có một loại tinh yêu duoc “khơi gợi”: các hành vi của nó xuát phát truc tiép 
từ đức tính bác ái và hướng đến các cá nhân và dân tộc. Ngoài ra còn có một 
tình yêu “được chỉ huy”, được thê hiện trong những hành động bác ái thúc dáy 


61 


moi người tao ra nhiéu thé ché lành manh hon, các quy dinh cóng báng hon, 
cơ câu hỗ trợ nhiều hơn. [181] Theo đó, “đó là một hành động yêu thuong 
không thé thiếu được, là có gắng tổ chức và cơ cấu xã hội để những người thân 
cận của một người không còn thấy họ trong cảnh nghèo đói”. [182] Đó là một 
hành động bác ái để giúp đỡ ai đó đang đau khổ, nhưng nó cũng là một hành 
động bác ái, ngay cả khi chúng ta không biết người đó, làm việc dé thay đổi 
các điều kiện xã hội đã gây ra đau khổ cho họ. Nếu ai đó giúp người già qua 
sông, đó là một hành vi bác ái tốt đẹp. Nhưng, chính trị gia xây dựng một cây 
cầu, thì đó cũng là một hành động bác ái. Trong khi một người có thé giúp đỡ 
người khác bằng cách cung cấp một cái gì đó để ăn, chính trị gia tạo ra một 
công việc cho người kia, và do đó thực hiện một hình thức bác ái cao cả dé tôn 
vinh hoạt động chính tri của họ. 


Hy sinh xuất phát từ tình yêu 

187. Lòng bác ái này, là trái tim thiêng liêng của chính trị, luôn là một tình yêu 
ưu tiên dành cho những ai cần nhất; nó đảm bảo mọi thứ chúng ta làm thay mặt 
ho. [183] Chỉ một cái nhìn được biến đổi bởi lòng bác ái mới có thé giúp cho 
phẩm giá của người khác được công nhận và do đó, người nghèo được thừa 
nhận và đánh giá cao về phẩm giá của họ, được tôn trọng về bản sắc và văn 
hóa của họ, và do đó thực sự hòa nhập vào xã hội. Ánh mắt đó là trọng tâm của 
tinh thần chính trị đích thực. Nó nhìn thấy những con đường mở ra khác với 
những con đường của một chủ nghĩa thực dụng vô hồn. Nó khiến chúng ta 
nhận ra rằng “không thể giải quyết được tai tiếng về nghèo đói bằng cách thúc 
đây các chiến lược ngăn chặn mà chỉ làm cho người nghèo yên tâm, khiến họ 
thuần phục và không bị tôn thương. Thật đáng buôn biết bao khi chúng ta thấy 
rằng đẳng sau những công việc được cho là có lòng vị tha, những người khác 
còn lại kia đang trở nên thụ động ”. [184] Điều cần thiết là những con đường 
mới dé họ thé hiện bản thân và tham gia vào xã hội. Giáo dục phục vụ những 
điều này bằng cách giúp mỗi con người có thể định hình tương lai của chính 
mình. Ở đây chúng ta cũng thấy tầm quan trọng của nguyên tắc tương hỗ, một 
nguyên tắc không thể tách rời nguyên tắc đoàn kết. 

188. Những cân nhắc này giúp chúng ta nhận ra nhu cầu cấp thiết phải chống lại 
tất cả những gì đe dọa hoặc vi phạm các quyền cơ bản của con người. Các 
chính trị gia được kêu gọi “hướng đến nhu cầu của các cá nhân và dân tộc. Dé 
giúp đỡ những người gặp khó khăn cần có sức mạnh và sự dịu dàng, nỗ lực và 
sự hào phóng giữa một tư duy hữu dụng và tư hữu hóa, điều mà không thé 
tránh khỏi dẫn đến một 'nền văn hóa vứt bó' ... Nó bao góm viéc chiu trách 


62 


nhiém vé hién tai vói nhüng tinh huóng hoàn toàn bi gat ra ngoài lé và dau khó, 
và có khả năng ban tặng phẩm giá cho nó ”. [185] Nó cũng sẽ truyền cảm hứng 
cho những nỗ lực mãnh liệt nhằm đảm bảo rằng “mọi thứ được thực hiện để 
bảo vé địa vị và phẩm giá của con người”. [186] Các chính trị gia là những 
người thực thi, những người xây dựng với những mục tiêu đầy tham vọng, sở 
hữu một cái nhìn bao quát, thực tế và thực dụng, nhìn ra ngoài biên giới của 
chính họ. Mối quan tâm lớn nhất của họ không nên là về sự sụt giảm trong các 
cuộc thăm dò, mà là về việc tìm ra các giải pháp hiệu quả cho “hiện tượng loại 
trừ kinh tế và xã hội, với những hậu quả tai hại của nó: buôn người, buôn bán 
các bộ phân và tế bào của con người, bóc lột tình dục trẻ em trai và trẻ em gái, 
lao động nô lệ, bao gòm mai dâm, buôn bán ma túy và vü khí, khüng bó và tói 
phạm có tổ chức quốc té. Sự nghiêm trọng của những tình huống này và hồi 
chuông của chúng đối với những sinh mạng vô tội, đến nỗi chúng ta phải tránh 
mọi cám dỗ để rơi vào những tuyên ngôn của chủ nghĩa duy danh nhằm làm 
xoa diu luong tâm của chúng ta. Chúng ta cần đảm bảo rằng các thé chế của 
chúng ta thực sự hiệu quả trong cuộc đấu tranh chống lại tất cả những tai họa 
này ”. [187] Điều này bao gồm cả việc tận dụng một cách thông minh các 
nguồn tài nguyên to lớn do sự phát trién công nghệ mang lại. 

189. Chúng ta vẫn còn lâu mới đạt được một sự toàn cầu hóa về các quyền co 
bản nhất của con người. Đó là lý do tại sao các nhà chính tri thé giới cần phải 
biến việc xóa bỏ nạn đói một cách hiệu quả trở thành một trong những mục 
tiêu hàng đầu và cấp bách. Thật vậy, “khi đầu cơ tài chính thao túng giá lương 
thực, coi nó như một loai hàng hóa khác, hàng triệu người phải chịu đựng và 
chết vì đói. Đồng thời, hàng tán thức ăn bị vứt bỏ. Điều này tạo thành một sự 
bê bối thực sự. Đói là tội ác; thực phẩm là quyền bát khả xâm phạm ”. [188] 
Thông thường, khi tiếp tục tranh chấp về ngữ nghĩa hoặc ý thức hệ, chúng ta 
để cho anh chị em của mình chết vì đói và khát, không nơi nương tựa hoặc 
không được chăm sóc sức khỏe. Bên cạnh những nhu cầu cơ bản vẫn chưa 
được đáp ứng này, buôn bán người còn thé hiện một nguồn xấu hô khác cho 
nhân loại, một nguồn mà nén chính trị quốc tế, vượt ra ngoài những phát ngón 
hoa mĩ và mục đích tốt lành, không còn có thể dung thứ. Những điều này rất 
cấp thiết; chúng không được trì hoãn nữa. 


Một tình yêu hòa nhập và hợp nhất 

190. Bác ái chính trị còn được thê hiện trên tinh thần cởi mở với mọi người. Các 
nhà lãnh đạo chính phủ nén là người đầu tiên hy sinh dé thúc đầy cuộc gặp gỡ 
và tìm kiếm sự hội tụ ít nhất trong một số vấn đề. Họ nên sẵn sàng lắng nghe 


63 


những quan điểm khác và dành chó cho mọi người. Thông qua sự hy sinh và 
kiên nhẫn, họ có thê giúp tạo ra một thuc tế đa điện đẹp dé, trong đó mọi người 
đều có chỗ đứng. Ở đây, các cuộc đàm phán kinh tế không hiện hữu. Một thứ 
khác được yêu cầu: trao đổi tài năng vì lợi ích chung. Nó có vẻ ngây thơ và 
không tưởng, nhưng chúng ta không thê từ bỏ mục tiêu cao cả này. 

191. Vào thời điểm mà các hình thức bát khoan dung theo chủ nghĩa chính thống 
khác nhau dang làm tôn hại đến các mối quan hệ giữa các cá nhân, các nhóm 
và các dân tộc, chúng ta hãy cam kết sống và dạy giá trị về sự tôn trọng người 
khác, một tình yêu có khả năng chào đón sự khác biệt và ưu tiên phẩm giá của 
mọi con người về ý tưởng, quan điểm, thực hành và thậm chí cả tội lỗi của 
mình. Ngay cả khi các hình thức cuồng tín, sống khép kín và sự phân hóa xã 
hội và văn hóa ngày càng gia tăng trong xã hội ngày nay, một chính tri gia giỏi 
sẽ đi bước trước và nhắn mạnh rằng những tiếng nói khác nhau được lắng nghe. 
Bắt đồng quan điểm có thể làm nảy sinh xung đột, nhưng sự đồng nhất chứng 
tỏ sự ngột ngạt và dẫn đến suy đôi văn hóa. Mong rằng chúng ta không bằng 
lòng với việc bị bó hẹp trong một thực tại phân mảnh. 

192. Về vấn dé này, Grand Imam Ahmad Al-Tayyeb và tôi đã kêu gọi “các kiến 
trúc sư của chính sách quốc tế và kinh tế thế giới làm việc tích cực dé truyền 
bá văn hóa khoan dung và chung sống trong hòa bình; can thiệp vào cơ hội 
sớm nhất dé ngăn chặn việc dó máu người vô tội ”. [189] Khi một chính sách 
cụ thê gieo rắc sự thù hận và sợ hãi đối với các quốc gia khác nhân danh lợi 
ích của quốc gia mình, thì càn phải được quan tâm, phản ứng kịp thời và ngay 
lập tức điều chinh đường lồi. 


HOA TRÁI HON LÀ KÉT QUA 

193. Ngoài hoạt động không mệt mỏi, các chính tri gia cũng là những người dàn 
ông và đàn bà. Họ được mời gọi thực hành tình yêu trong các mối quan hệ giữa 
các cá nhân hàng ngày của họ. Với tư cách là con người, họ cần cân nhắc rằng 
“thế giới hiện đại, với những tiến bộ kỹ thuật của nó, có xu hướng ngày càng 
chức năng hóa việc thỏa mãn mong muốn của con người, hiện được phân loại 
và chia nhỏ cho các dịch vụ khác nhau. Ngày càng ít người được gọi tên, ngày 
càng ít sinh vật độc nhất này được coi như một người có cảm xúc, nỗi khó, vấn 
dé, niềm vui và gia đình của chính mình. Bệnh tật của ho chỉ muốn biết dé 
chữa, tài chính của họ chỉ cần lo để chu cấp cho họ, thiếu nhà ở chỉ để cho họ 
một chó cư ngụ, ham muốn vui chơi, giải trí của họ chỉ dé thỏa mãn chúng”. 
Tuy nhiên, không bao giờ được quên rằng “yêu thương những con người tầm 


64 


thuóng nhát nhu mót nguói anh em, nhu thé khóng có ai khác trén thé giói này 
ngoài anh ta, không thé bị coi là lãng phí thời gian". [190] 

194. Chính trị cũng phải nhường chó cho tình yêu dịu dàng đối với người khác. 
“Sự địu đàng là gì? Đó là tình yêu đến gần và trở thành hiện thực. Một chuyển 
động bắt đầu từ trái tim của chúng ta và đến mắt, tai và tay... Sự dịu dàng là 
con đường lựa chọn của những người đàn ông và phụ nữ mạnh mẽ nhất, can 
đảm nhất ”. [191] Giữa những lo lắng hàng ngày của đời sống chính trị, “những 
người bé nhỏ nhất, yếu đuối nhất, nghèo khó nhất nên chạm đến trái tim của 
chúng ta: quả thật, họ có “quyền” kêu goi trái tim và tâm hồn chúng ta. Họ là 
anh chị em của chúng ta, và vì vậy chúng ta phải yêu thương và chăm sóc họ 
”. [192] 

195. Tất cả những điều này có thé giúp chúng ta nhận ra rằng điều quan trọng 
không phải là liên tục đạt được những kết quả tuyệt vời, vì những điều này 
không phải lúc nào cũng khả thi. Trong hoạt động chính trị, chúng ta nên nhớ 
rằng, “bất chấp vẻ bề ngoài, mỗi người đều vô cùng thánh thiện và đáng được 
chúng ta yêu mến. Do đó, nếu tôi có thể giúp ít nhất một người có cuộc sống 
tốt đẹp hơn, điều đó đã chứng minh cho sự hy sinh của tôi. Thật là một điều 
tuyệt vời khi trở thành dân trung thành của Chúa. Chúng ta đạt được sự viên 
mãn khi chúng ta phá bỏ những bức tường và trái tim của chúng ta tràn ngập 
những khuôn mặt và tên tuổi! ”[193] Những mục tiêu lớn trong ước mơ và kế 
hoạch của chúng ta có thể chỉ đạt được một phần. Tuy nhiên, ngoài điều này, 
những người yêu mến, và những người không còn coi chính trị đơn thuần như 
một cuộc tìm kiếm quyền lực, “có thể chắc chắn rằng không hành động yêu 
thương nào của chúng ta, cũng như bát kỳ hành động quan tám chân thành nào 
của chúng ta đối với người khác, bi mát đi. Không một hành vi yêu thương nào 
đối với Thiên Chúa sẽ bị mát đi, không một nó lực quảng đại nào là vô nghĩa, 
không một sự chịu đựng đau đớn nào bị lãng phí. Tất cả những thứ này bao 
bọc thế giới của chúng ta như một sức mạnh quan trọng ”. [194] 

196. Vì lý do này, thật sự cao cả khi đặt hy vọng của chúng ta vào sức mạnh tiềm 
ân của những hạt giống tốt mà chúng ta gieo, và do đó dé bắt đầu những quá 
trình mà thành quả là những người khác sẽ được gặt hái. Nền chính trị tốt kết 
hợp tình yêu với hy vọng và với niềm tin vào kho tàng lòng tốt hiện diện trong 
trái tim con người. Thật vậy, “đời sống chính trị đích thực, được xây dựng dựa 
trên sự tôn trọng luật pháp và đối thoại thắng thắn giữa các cá nhân, liên tục 
được đổi mới bát cứ khi nào có nhận thức rằng mọi phụ nữ và đàn ông, và mọi 
thế hệ mới, đều hứa hẹn mang tới những năng lực quan hệ, trí tuệ, văn hóa và 
tinh thần mới ”. [195] 


65 


197. Nhin theo cách này, chính tri là mót cái gi dó cao quy hon là bó dang, tiép 
thị và chiêu thức truyền thông. Những điều này không gieo rác gi ngoài sự chia 
rẽ, xung đột và sự hoài nghi ảm đạm không có khả năng huy động mọi người 
theo đuổi một mục tiêu chung. Đôi khi, khi nghĩ về tương lai, chúng ta nên tự 
hỏi bản thân, "Tại sao tôi lại làm điều này?”, "Mục tiêu thuc sự của tôi là gi?" 
Khi thời gian trôi qua, suy nghĩ về quá khứ, những câu hỏi sẽ không phải là: 
"Có bao nhiêu người tán thành tôi?”, "Bao nhiêu người đã bình chọn cho tôi?”, 
"Bao nhiêu người có hình ảnh tích cực về tôi?" Câu hỏi thực sự và có khả năng 
gây đau đớn sẽ là, "Tôi đã đặt bao nhiêu tình yêu vào công việc của minh?" 
"Tôi đã làm gi cho sự tiến bộ của nhân dân chúng ta?" “Tôi đã dé lại dấu án gi 
trong đời sống xã hội?” "Tôi đã tạo ra những trái phiếu thực su nào?" "Tôi đã 
giải phóng những sức manh tích cực nào?" "Tôi đã gieo bao nhiêu hòa binh xã 
hội?" “Tôi đã đạt được điều gì tốt ở vị trí được giao phó?” 


CHƯƠNG SÁU 
ĐÓI THOẠI VÀ TINH THÂN HỮU TRONG XÃ HỘI 


198. Tiếp cận, nói, nghe, nhìn, dé biết và hiểu nhau, và tìm ra điểm chung: tất cả 
những điều này được tóm gọn trong một từ “đối thoại”. Nếu chúng ta muốn 
gặp gỡ và giúp đỡ lẫn nhau, chúng ta phải đối thoại. Tôi không cần phải nhắn 
mạnh lợi ích của đối thoại. Tôi chỉ nghĩ về thế giới của chúng ta sẽ như thế nào 
nếu không có sự đối thoại kiên nhẫn của những con người hào phóng, những 
người giữ cho gia đình và cộng đồng gắn bó với nhau. Không giống như bất 
đồng và xung đột, đối thoại kiên trì và can đảm không gây dư luận ồn ào, nhưng 
lặng lẽ giúp thế giới sống tốt hơn nhiều so với những gì chúng ta tưởng tượng. 


ĐÓI THOẠI XÃ HỘI CHO MỘT NÈN VĂN HÓA MỚI 

199. Một số người có gắng trốn chay khỏi thực tại, án mình trong thế giới nhỏ 
bé của riêng họ; những người khác phản ứng với nó bằng bạo lực hủy diệt. Tuy 
nhiên, “giữa sự thờ o ích ky và sự phản kháng bao lực luôn có một lựa chon 
khả thi khác: đó là đối thoại. Đối thoại giữa các thé hé; đối thoại trong nhân 
dân, vì chúng ta là những người dân; sẵn sàng trao ban và đón nhận, trong khi 
vẫn cởi mở với sự thật. Một quốc gia phát trién manh mẽ khi đối thoai mang 
tính xây dựng xảy ra giữa nhiều thành phần văn hóa phong phú của nó: văn 
hóa đại chúng, văn hóa đại học, văn hóa thanh niên, văn hóa nghệ thuật, văn 
hóa công nghệ, văn hóa kinh tế, văn hóa gia đình và văn hóa truyền thông ”. 
[196] 


66 


200. Đối thoại thường bị nhằm lẫn với một thứ hoàn toàn khác như: sự trao đổi 
ý kiến đang gây sốt trên mạng xã hội, thường dựa trên thông tin truyền thông 
không phải lúc nào cũng đáng tin cậy. Những cuộc trao đổi này chỉ đơn thuần 
là những cuộc độc thoại song song. Chúng có thể thu hút sự chú ý bởi giọng 
điệu sắc sảo và hung hãn. Nhưng độc thoại không có sự tham gia của ai và nội 
dung của chúng thường mang tính tư lợi và lý sự cùn. 

201. Thật vậy, vô số sự kiện và ý kiến ồn ào của truyền thông thường là một trở 
ngại cho cuộc đối thoại, vì nó cho phép người cố chấp bám vào ý tưởng, sở 
thích và lựa chọn của riêng mình, với lý do là những người khác đều sai. Việc 
làm mát uy tín và xúc phạm đối thủ ngay từ đầu trở nên dé dàng hon là mở ra 
một cuộc đối thoại tôn trọng nhằm đạt được thỏa thuận ở cấp độ sâu xa. Té hon 
nữa, loại ngôn ngữ này, thường được đưa ra từ các phương tiện truyền thông 
đưa tin về các chiến dịch chính trị, đã trở nên phổ biến như một phần của cuộc 
trò chuyện hàng ngày. Các cuộc thảo luận thường bị thao túng bởi các nhóm 
lợi ích đặc biệt có quyền lực, những người tìm cách lèo lái dư luận một cách 
bát công có lợi cho họ. Loại thao túng này có thé được thực hiện không chỉ bởi 
các chính phủ, mà còn trong kinh tế, chính trị, truyền thông, tôn giáo và các 
lĩnh vực khác. Người ta có găng đưa ra nhiều lời biện minh hoặc bào chữa cho 
nó khi nó có xu hướng phục vụ lợi ích kinh tế hoặc ý thức hệ của riêng họ, 
nhưng sớm hay muộn nó sẽ chống lại chính những lợi ích đó. 

202. Thiếu đối thoại có nghĩa là trong những lĩnh vực đơn lẻ này, người ta lo 
ngại không phải vì lợi ích chung, mà vì lợi ích của quyền lực hay hơn nữa là 
áp đặt ý tưởng của riêng họ. Vì vậy, bàn tròn trở thành những phiên đàm phán 
đơn thuần, trong đó các cá nhân có gắng nắm bát mọi lợi thé có thé có, thay vì 
hợp tác dé theo đuổi lợi ích chung. Những anh hùng của tương lai sẽ là những 
người có thể phá vỡ khung suy nghĩ không lành mạnh này và cương quyết tôn 
trọng tính trung thực, vượt trên lợi ích cá nhân. Thiên Chúa đang muốn, những 
anh hùng nhu vậy âm thầm xuất hiện, ngay lúc này, ở giữa xã hội của chúng 
ta. 


Cùng nhau xây dựng 

203. Đối thoại xã hội đích thực bao gồm khả năng tôn trọng quan điểm của người 
khác và thừa nhận rằng nó có thể bao gồm những xác tín và mối quan tâm 
chính đáng. Dựa trên danh tính và kinh nghiệm của họ, những người khác có 
một sự đóng góp dé thực hiện và người ta mong muốn rằng ho nên trình bày 
rõ ràng lập trường của mình vì lợi ích cho một cuộc tranh luận công khai hiệu 
quả hơn. Khi các cá nhân hoặc nhóm nhất quán trong suy nghĩ của họ, bảo vệ 


67 


các giá tri và niém tin cüa ho, và phát trién các lập luận của họ, điều này chắc 
chán có lợi cho xã hội. Tuy nhiên, điều này chỉ có thé xảy ra khi có sự đối thoai 
chân thành và cởi mở với người khác. Thật vậy, “trong tinh thần đối thoại thực 
sự, chúng ta triển nở trong khả năng hiểu được tầm quan trọng của những gì 
người khác nói và làm, ngay cả khi chúng ta không thé chấp nhận đó là niềm 
tin của chính mình. Bằng cách này, có thê thăng thắn và cởi mở về niềm tin 
của chúng ta, trong khi tiếp tục thảo luận, tìm kiếm các điểm tương quan, và 
trên hết, cùng nhau làm việc và nỗ lực ”. [197] Thảo luận công khai, nếu nó 
thực sự dành chỗ cho tất cả mọi người và không thao túng hoặc che giấu thông 
tin, là một khích lệ liên tục để năm bắt tốt hơn sự thật, hoặc ít nhất là cách diễn 
đạt hiệu quả hơn của nó. Nó giúp các lĩnh vực khác nhau không trở nên tự mãn 
và tự cho mình là trung tâm trong trién vong và những mối quan tâm hạn ché 
của họ. Chúng ta đừng quên rằng “sự khác biệt có tính sáng tạo; chúng tạo ra 
căng thăng và qua việc giải quyết căng thăng là sự tiến bộ của nhân loại ”. 
[198] 

204. Càng ngày chúng ta càng có niềm tin rằng, cùng với những tiễn bộ khoa học 
chuyên ngành, chúng ta cần có sự giao tiếp liên ngành nhiều hơn. Mặc dù thực 
tế là một, nhưng nó có thể được tiếp cận từ nhiều góc độ và phương pháp luận 
khác nhau. Có một rủi ro là một tién bó khoa hoc đơn nhất được coi là lăng 
kính khả hữu duy nhất để xem một khía cạnh đặc thù của cuộc sống, xã hội và 
thế giới. Các nhà nghiên cứu là chuyên gia trong lĩnh vực của họ, nhưng cũng 
quen thuộc với những phát hiện của các khoa học và ngành khác, có thể phân 
biệt các khía canh khác của đối tượng nghiên cứu của họ và do đó trở nên cởi 
mở hơn với kiến thức toàn diện và toàn vẹn hơn về thực tế. 

205. Trong thế giới toàn cầu hóa ngày nay, “phương tiện truyền thông có thể 
giúp chúng ta cảm thấy gần gũi với nhau hơn, tạo ra sự đoàn kết trong gia đình 
nhân loại, từ đó có thé truyền cảm hứng cho sự đoàn kết và nỗ lực nghiêm tác 
để đảm bảo cuộc sống đàng hoàng hơn cho tất cả mọi người... Phương tiện 
truyền thông có thé giúp chúng ta rất nhiều trong việc này, nhất là ngày nay, 
khi mạng lưới giao tiếp của con người đã có những bước tiến chưa từng có. 
Đặc biệt, Internet mang lại khả năng gặp gỡ và đoàn kết vô cùng lớn. Đây là 
một điều gì đó thực sự tốt, một món quà của Thiên Chúa”. [199] Chúng ta cần 
liên tục đảm bảo rằng các hình thức giao tiếp ngày nay trên thực tế đang hướng 
dẫn chúng ta gặp gỡ quảng đại với người khác, trung thực theo đuôi toàn bộ sự 
thật, phục vụ, gần gũi với những người kém may mẫn và thăng tiễn công ích. 
Như các Giám mục Úc đã chỉ ra, chúng ta không thể chấp nhận “một thế giới 


68 


kỹ thuật số được thiết kế dé khai thác những điểm yếu của chúng ta và mang 
lại những điều tôi tệ nhất nơi con người”. [200] 


Nền tảng của sự đồng thuận 

206. Giải pháp không phải là thuyết tương đối. Dưới chiêu bài của sự khoan 
dung, thuyết tương đối cuối cùng để lại việc giải thích các giá trị đạo đức cho 
những người nắm quyên, được định nghĩa khi họ thấy phù hợp. “Trong trường 
hợp không có sự thật khách quan hoặc các nguyên tắc lành mạnh khác ngoài 
sự thỏa mãn mong muốn và nhu cầu trước mắt của bản thân... chúng ta không 
nên nghĩ rằng các nỗ lực chính trị hoặc sức mạnh luật pháp sẽ là đủ... Khi bản 
thân văn hóa bị băng hoại, và sự thật khách quan và các nguyên tác phó quát 
hợp lệ không còn được duy trì, khi đó luật pháp chỉ có thể được coi là sự áp 
đặt độc đoán hoặc trở ngại cần tránh ”. [201] 

207. Liệu việc quan tâm đến sự thật, tìm kiếm sự thật có thê giải đáp cho ý nghĩa 
sâu xa nhất của cuộc sóng không? Luật pháp là gì nếu không có su xác tín, 
được sinh ra từ sự phản ánh lâu đời và trí tuệ vĩ đại, rằng mỗi con người là 
thiêng liêng và bất khả xâm phạm? Nếu muốn có một tương lai, xã hội phải 
tôn trọng sự thật về phẩm giá con người của chúng ta và phục tùng sự thật đó. 
Giết người không sai khi chỉ vì nó không được xã hội chấp nhận và bị trừng 
phạt bởi pháp luật, mà vì một bản án sâu sắc hơn. Đây là sự thật không thé 
thương lượng và đạt được bằng cách sử dụng lý trí và được chấp nhận trong 
lương tâm. Một xã hội sở dĩ cao quý và tử tế là nhờ nâng đỡ việc theo đuôi 
chân lý và tuân thủ những điều cơ bản nhất của chân lý. 

208. Chúng ta cần học cách vạch trần những cách khác nhau trong việc thao túng, 
bóp méo và che giấu sự thật trong những diễn ngôn công khai và riêng tư. Cái 
mà chúng ta goi là "su thật” không chỉ là tường thuật các sự kiện và bién có, 
như chúng ta thấy trên báo chí hàng ngày. Nó chủ yếu là tìm kiếm những nền 
tảng vững chắc duy trì các quyết định của chúng ta và luật pháp của chúng ta. 
Điều này đòi hỏi phải thừa nhận rằng tâm trí con người có khả năng vượt qua 
những mối quan tâm tức thời và nắm bắt những sự thật nhất định không thay 
đổi, hiện tại cũng như trong quá khứ. Khi nó đồng bộ với bản chất con người, 
lý trí khám phá ra những giá trị phó quát bắt nguón từ cùng bản chất đó. 

209. Mặt khác, không thé tưởng tượng được rằng những quyền co bản của con 
người mà chúng ta ngày nay vốn coi là bất khả xâm phạm sẽ bị những người 
cầm quyền từ chối, một khi họ đã đạt được “sự đồng thuận” của một tập thể 
thờ ơ hoặc bị đe dọa? Cũng không phải một sự đồng thuận đơn thuần giữa các 
quốc gia khác nhau, tự nó cởi mở như nhau dé thao túng, sẽ đủ dé bảo vệ ho. 


69 


Chúng ta có rất nhiều bằng chứng vé những điều tốt dep mà chúng ta có thé 
có, nhưng chúng ta cũng phải thừa nhận sự phá hoại vốn có của mình. Chẳng 
phải sự thờ ơ và chủ nghĩa cá nhân nhẫn tâm mà chúng ta sa vào cũng là kết 
quả của việc chúng ta lười theo đuổi những giá trị cao hơn, những giá trị vượt 
lên trên nhu cầu trước mắt của chúng ta đó sao? Thuyết tương đối luôn mang 
đến rủi ro rằng một số hoặc sự thật bị cáo buộc khác sẽ bị áp đặt bởi kẻ quyền 
lực hoặc người thông minh. Tuy nhiên, “khi đó là vấn đề của các quy tắc đạo 
đức cám cái ác nội tại, thì không có đặc quyền hay ngoại lệ nào dành cho bát 
kỳ ai. Không có gì khác biệt cho dù ai đó là chủ nhân của thế giới hay người 
'nghèo nhất trong những người nghèo' trên trái đất. Trước những đòi hỏi của 
đạo đức tất cả chúng ta đều bình đẳng tuyệt đối ”. [202] 

210. Những gi đang xảy ra hiện nay và cuốn chúng ta vào một lối suy nghĩ lệch 
lạc và nghèo nàn, là việc giản lược đạo đức và chính trị thành vật lý học. Cái 
thiện và cái ác không còn tôn tại trong chính chúng: chỉ có một phép tính về 
lợi ích và gánh nặng. Do sự thay đổi của lý luận đạo đức, luật pháp không còn 
được coi là phản ánh một quan niệm cơ bản về công lý mà là phản chiếu những 
quan niệm hiện đang thịnh hành. Sự có xảy ra sau đó: moi thứ bị “san bằng” 
bởi một sự đồng thuận hói hot. Cuối cùng, luật của kẻ mạnh nhất tháng thé. 


Sự đồng thuận và sự thật 

211. Trong một xã hội đa nguyên, đối thoai là cách tốt nhất dé nhận ra điều gì 
phải luôn được chứng thực và tôn trọng bất chấp bất kỳ sự đồng thuận phù 
phiếm nào. Cuộc đối thoại như vậy cần được làm phong phú và soi sáng bằng 
tư duy rõ ràng, lập luận hợp lý, các viễn cảnh và sự đóng góp của các lĩnh vực 
kiến thức lẫn quan điểm khác nhau. Cũng không thé loại trừ sự chắc chắn rằng 
có thê đạt được một số chân lý nên tảng nhất định luôn cần được ø1ữ vững. 
Thừa nhận sự tòn tại của một số giá trị lâu dài nhất định, dù không phải lúc nào 
cũng có thể dễ dàng phân biệt chúng, tạo nên một nền tảng đạo đức xã hội 
mạnh mẽ và vững chắc. Một khi các giá trị cơ bản đó được thừa nhận và thông 
qua thông qua đối thoại và đồng thuận, chúng ta nhận thấy răng chúng vượt 
lên trên sự đồng thuận; chúng vượt qua các tình huống cu thé của chúng ta và 
không bao giờ thương lượng được. Sự hiểu biết của chúng ta vé ý nghĩa và tầm 
quan trọng của chúng có thể tăng lên - và về mặt đó, sự đồng thuận là một thực 
tế năng động - nhung vé bản thân, chúng được cho là tón tại lâu dài nhờ ý nghĩa 
vốn có của chúng. 

212. Nếu một cái gì đó luôn luôn phục vụ cho sự vận hành tốt đẹp của xã hội, 
chẳng phải vì, nằm bên ngoài nó, có một sự thật bèn vững mà trí tuệ có thể tiếp 


70 


cận được sao? Vốn di trong bàn chát của con người và xã hội đã tồn tại những 
cấu trúc cơ bản nhất dinh dé hỗ trợ chúng ta phát triển và tồn tại. Do đó, một 
số yêu cầu nhất định xảy ra, và những yêu cầu này có thể được phát hiện thông 
qua đối thoại, mặc dù nói một cách chính xác, chúng không được tạo ra bởi sự 
đồng thuận. Thuc tế là một số quy tắc không thé thiếu đối với cuộc sóng của 
xã hội là một dấu hiệu cho thấy chúng là người tốt trong tự thân. Vì vậy, không 
cần thiết phải đối nghịch với lợi ích của xã hội, sự đồng thuận và thực tế của 
sự thật khách quan. Ba thực tế này có thể được hòa hợp bất cứ khi nào, thông 
qua đối thoại, người ta không ngại đi vào trọng tâm của một vấn đề. 

213. Phẩm giá của người khác phải được tôn trọng trong mọi hoàn cảnh, không 
phải vì phâm giá đó là thứ chúng ta đã tạo ra hoặc tưởng tượng, mà bởi vì con 
người sở hữu giá tri nội tại vượt trội hơn moi giá tri vật chất và tình huống 
ngẫu nhiên. Điều này đòi hỏi họ phải được đối xử khác biệt. Rằng mỗi con 
người đều sở hữu một phẩm giá bất khả xâm phạm là một chân lý tương ứng 
với bản chất con người vượt trên mọi thay đổi văn hóa. Vi lý do này, con người 
có cùng phẩm giá bất khả xâm phạm như nhau trong mọi thời đại của lịch sử 
và không ai có thể tự cho mình là người có thâm quyền trong bắt cứ tình huống 
đặc thù nào dé bác bỏ khẳng định này hoặc có những hành động chóng lại nó. 
Trí tuệ có thé tìm hiểu thực tại của sự vật thông qua suy tư, kinh nghiệm và đối 
thoại, và đi đến nhận thức trong thực tế đó, vượt qua nó, cơ sở của những đòi 
hỏi đạo đức phó quát nhất dinh nào đó. 

214. Đối với chủ nghĩa bất khả tri, nền tảng này có thé chứng minh là đủ dé mang 
lai tính hop lệ phó quát vững chắc và ồn dinh cho các nguyên tắc đạo đức nền 
tảng và không thé thương lượng có thé giúp ngăn ngừa các thảm họa hơn nữa. 
Là những người có đức tin, chúng ta tin chắc rằng bản chất con người, với tư 
cách là nguồn gốc của các nguyên tắc đạo đức, được tạo dựng bởi Thiên Chúa, 
và cuối cùng chính Ngài là Đắng tạo nền tảng vững chắc cho những nguyên 
tắc đó. [203] Điều này không dẫn đến sự cứng nhắc về đạo đức cũng như không 
dẫn đến việc áp đặt bất kỳ một hệ thống đạo đức nào, vì các nguyên tắc đạo 
đức cơ bản và có giá trị phó bién có thé được thé hiện trong các quy tắc thực 
tiễn khác nhau. Vì vậy, không gian cho đối thoại sẽ luôn tòn tại. 


MOT VĂN HÓA MỚI 


215. “Cuộc sống, dù là những cuộc đối đầu, là nghệ thuật của cuộc gặp gỡ”. 
[204] Tôi đã thường xuyên kêu gọi sự phát triển của một nền văn hóa gặp gỡ 
có khả năng vượt qua sự khác biệt và chia rẽ của chúng ta. Điều này có nghĩa 


(4 


là làm viéc dé tao ra mót khói da dién có nhiéu mát khác nhau nhung tao thành 
một thé thống nhất nhiều màu, trong đó “tông thé lớn hơn thành phần”. [205] 
Hình ảnh của một khối đa diện có thể đại diện cho một xã hội nơi những khác 
biệt cùng tón tại, bó sung, làm phong phú và phản chiếu lẫn nhau, ngay cả giữa 
những bất đồng và hạn chế. Mỗi chúng ta đều có thể học được điều gì đó từ 
những người khác. Không ai là vô dụng và không ai có thể là vật tiêu dùng. 
Điều này cũng có nghĩa là phải tìm những cách thức bao gồm những người ở 
vùng ngoại vi của cuộc sống. Vì họ có cách nhìn khác về sự việc; họ nhìn thấy 
các khía cạnh của thực tế không thé nhìn thấy được đối với các trung tâm quyền 
lực nơi đưa ra các quyết định quan trọng. 


Gặp gỡ trở thành văn hóa 

216. Từ “văn hóa” chỉ một cái gì đó đã ăn sâu vào trong một dân tộc, những niềm 
tin đáng quý nhất và cách sống của họ. “Văn hóa” của một người không chỉ là 
một ý tưởng trừu tượng. Nó liên quan đến mong muốn của họ, sở thích của họ 
và cuối cùng là cách họ sống cuộc sống của họ. Nói đến “văn hóa gặp gỡ” có 
nghĩa là chúng ta, với tư cách là một người dân, nên say mê gặp gỡ những 
người khác, tìm kiếm các điểm tiếp xúc, xây dựng cầu nối, lập kế hoạch cho 
một dự án bao gòm tát cå mọi người. Đây trở thành một khát vong và một 
phong cách sống. Chủ thê của nền văn hóa này là con người, không đơn giản 
chỉ là một bộ phận của xã hội nhăm làm an lòng những người còn lại với sự 
trợ giúp của các nguón lực chuyên món và phương tiện truyền thông. 

217. Hòa bình xã hội đòi hỏi sự cần mẫn, khéo léo. Sẽ dé dàng hơn trong việc 
kiểm soát các quyền tự do và sự khác biệt với sự khôn khéo và một vài nguồn 
lực. Nhưng một nén hòa binh nhu thế sẽ là hời hot và mong manh, không phải 
là thành quả của một nền văn hóa gặp gỡ mang lại sự ôn định lâu dài. Hòa nhập 
những khác biệt là một quá trình khó khăn và chậm chạp hơn nhiều, nhưng nó 
là đảm bảo cho một nền hòa bình chân chính và lâu dài. Hòa bình đó không 
thé đạt được chỉ nhờ vào những người trong sach và không bi ô ué, vì “ngay 
cả những người có thé được coi là dáng nghi vấn về lỗi của họ cũng có một cái 
gì đó để hy sinh mà không được làm ngơ”. [206] Nó cũng không đến từ việc 
phớt lờ những đòi hỏi của xã hội hoặc dập tắt những xáo trộn, vì nó không phải 
là “một sự đồng thuận trên giấy tờ hay một nền hòa bình nhất thời cho sự hài 
lòng thiểu số”. [207] Điều quan trọng là tạo ra các quy trình gặp gỡ, quy trình 
xây dựng một dân tộc có thể chấp nhận sự khác biệt. Chúng ta hãy trang bị vũ 
khí đối thoại cho con cái chúng ta! Chúng ta hãy dạy chúng chiến đấu trong 
cuộc chiến tốt đẹp của văn hóa gặp gỡ! 


T2 


Niềm vui khi thừa nhận người khác 

218. Tất cả những điều này đòi hỏi khả năng nhận ra quyền được là chính minh 
và được sống khác biệt của người khác. Sự công nhận này, khi nó trở thành 
một nền văn hóa, có thể tạo ra một giao ước xã hội. Nếu không có nó, nhiều 
cách tinh vi có thé được tìm ra dé biến người khác trở nên tầm thường, không 
thích đáng, không có giá trị gì đối với xã hội. Trong khi từ chối một số hình 
thức bạo lực hữu hình, một loại bạo lực khác ngắm ngầm hon có thé bén rễ: 
bạo lực của những người coi thường những người khác biệt, đặc biệt là khi yêu 
cầu của những người này theo bát kỳ cách nào làm tôn hại đến lợi ích cụ thé 
của họ. 

219. Khi một bộ phận của xã hội khai thác tất cả những gì thế giới cung cấp, 
hành động nhu thé người nghèo không hiện hữu, cuối cùng sẽ dẫn đến những 
hậu quả. Không sớm thì muộn, việc phớt lờ sự tón tại và quyén của những 
người khác sẽ bùng phát dưới một số hình thức bạo lực, thường là khi ít được 
mong đợi nhất. Tự do, bình đăng và tình huynh đệ có thể vẫn là những lý tưởng 
cao cả trừ khi chúng áp dụng cho tất cả mọi người. Cuộc gặp gỡ không thể chỉ 
diễn ra giữa những người nắm giữ quyên lực kinh tế, chính trị hoặc học thuật. 
Cuộc gặp gỡ xã hội thực sự kêu gọi một cuộc đối thoại gắn kết nền văn hóa 
được chia sẻ bởi phần lớn dân số. Thường xảy ra răng những ý tưởng hay 
không được các thành phần nghèo hơn trong xã hội chấp nhận bởi vì chúng 
được trình bày trong một thứ văn hóa không phải của riêng họ và họ không thể 
xác định được. Một giao ước xã hội thực tế và bao trùm cũng phải là một “giao 
ước văn hóa”, một giao ước tôn trọng và thừa nhận các thế giới quan, văn hóa 
và lối sóng khác nhau cùng tòn tại trong xã hội. 

220. Cháng hạn, các dân tộc bản địa không phản đối sự tiến bộ, nhưng quan niệm 
của họ về sự tiến bộ là một quan niệm khác biệt, thường là nhân văn hơn nền 
văn hóa hiện đại của các dân tộc phát triển. Văn hóa của họ không phải là dé 
mang lại lợi ích cho những người quyền lực, những người được định hướng dé 
tạo ra cho mình một loại thiên đường trần gian. Không khoan dung và thiếu 
tôn trọng các nén văn hóa đại chúng bản địa là một hình thức bạo lực dựa trên 
cách nhìn nhận chúng một cách lạnh lùng và mang tính phán xét. Không thé 
có sự thay đôi đích thực, sâu sắc và lâu dài trừ khi nó bắt đầu từ các nền văn 
hóa khác nhau, đặc biệt là của những người nghèo. Một giao ước văn hóa tránh 
khỏi sự hiểu biết đơn nguyên về bản sắc của một địa điểm cụ thể; nó đòi hỏi 
sự tôn trọng đối với sự đa dạng bằng cách mang lại cơ hội thăng tiễn và hòa 
nhập xã hội cho tất cả moi nguói. 


fa 


221. Giao ước nhu vậy cũng đòi hỏi nhận thức rằng một số điều có thé phải từ 
bỏ vì lợi ích chung. Không ai có thể sở hữu toàn bộ sự thật hoặc thỏa mãn mọi 
mong muốn của mình, vì sự áp đặt đó sẽ dẫn đến việc triệt tiêu người khác 
bằng cách từ chối quyền của họ. Một khái niệm sai lầm về sự khoan dung đã 
phải nhường chỗ cho một chủ nghĩa hiện thực đối thoại về phần những người 
đàn ông lẫn phụ nữ biết trung thành với các nguyên tắc của riêng họ trong khi 
thừa nhận rằng những người khác cũng có quyền làm như vậy. Đây là sự thừa 
nhận chân thành về người kia mà chỉ có tình yêu mới làm được. Chúng ta phải 
đứng vào vi trí của người khác, néu chúng ta muốn khám phá ra điều gi là chân 
thực, hoặc ít nhất là có thé hiểu được, trong động cơ và mối quan tâm của ho. 


PHỤC HÒI LÒNG TÓT 

222. Chủ nghĩa cá nhân chủ nghĩa hưởng thụ đã dẫn đến sự bất công lớn. Những 
người khác bị xem đơn giản là sự trở ngại cho sự tồn tại êm đềm của chúng ta; 
cuối cùng chúng ta coi họ như những kẻ khó chịu và chúng ta ngày càng trở 
nên táo bạo. Điều này càng đúng hơn trong thời kỳ khủng hoảng, thảm họa và 
khó khăn, khi chúng ta bị cám dỗ dé nghĩ về câu có ngữ, “mỗi người vi chính 
mình”. Tuy nhiên, ngay cả khi đó, chúng ta có thé chọn lựa dé đào luyện lòng 
tốt. Những người làm như vậy trở thành những ngôi sao sáng giữa bóng tối. 

223. Thánh Phaolô mô tả lòng nhân ái là hoa trái của Chúa Thánh Thần (Gl 5,22). 
Ngài sử dung từ tiếng Hy Lap chrestótes, từ này mô tả một thái độ hòa nhã, dé 
chịu và ủng hộ, không thô lỗ hay só sàng. Những cá nhân có phám chát này 
giúp cuộc sông của người khác dễ chịu hơn, đặc biệt là bằng cách chia sẻ gánh 
nặng của các vấn đề, nhu cầu và nỗi sợ hãi của họ. Cách đối xử với người khác 
này có thể có nhiều hình thức khác nhau: một hành động tử tế, một sự quan 
tâm không xúc phạm băng lời nói hoặc việc làm, một sự sẵn sàng dé giảm bớt 
gánh nặng của họ. Nó bao gồm “nói những lời an ủi, mạnh mẽ, khuyên giải và 
khuyến khích” chứ không phải “những lời hạ thấp, buồn bã, tức giận hoặc thể 
hiện sự khinh bỉ”. [208] 

224. Lòng tốt giải thoát chúng ta khỏi sự tàn nhẫn mà đôi khi lây nhiễm vào các 
mối tương quan của con người, khỏi sự lo lắng vốn ngăn cán chúng ta nghĩ đến 
người khác, khỏi những hoạt động xô bó mà quên mát rằng người khác cũng 
có quyền được hạnh phúc. Ngày nay, chúng ta thường không có thời gian và 
sức lực để dừng lại và đối xử tốt với người khác, để nói “xin lỗi”, “thông cảm”, 
“cảm ơn”. Tuy nhiên, thỉnh thoảng, một cách kỳ diệu, một người tốt bụng xuất 
hiện và sẵn sàng gạt mọi thứ khác sang một bên dé thể hiện sự quan tâm, để 
tặng một nụ cười, để nói một lời động viên, lắng nghe giữa một thế giới dửng 


74 


dưng. Nếu chúng ta nó lực mỗi ngày dé thực hiện chính xác điều này, chúng ta 
có thể tạo ra một bầu không khí xã hội lành mạnh, trong đó những hiểu lầm có 
thể được khắc phục và xung đột được ngăn chặn. Lòng tốt cần được trau dói; 
nó không phải là đức tính trưởng giả hời hợt. Chính vì nó đòi hỏi sự quý trọng 
và tôn trọng người khác, một khi lòng tốt trở thành một nét văn hóa trong xã 
hội, nó sẽ biến đổi lỗi sống, các mối quan hệ và cách các ý tưởng được thảo 
luận và so sánh. Lòng tốt tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm sự đồng 
thuận; nó mở ra những con đường mới, nơi mà sự thù địch và xung đột sẽ đốt 
cháy mọi cầu nối. 


CHƯƠNG BẢY 
NHÜNG NÉO ĐƯỜNG GẶP GỠ MỚI 


225. Ở nhiều nơi trên thế giới, cần có những con đường hóa binh để chữa lành 
những vét thương hở. Cũng cần có những người kiến tạo hòa bình, những 
người đàn ông và phụ nữ chuẩn bị làm việc một cách dũng cảm và sáng tạo dé 
bắt đầu các quá trinh hàn gắn và các cuộc gặp gỡ mới mẻ. 


BÁT ĐẦU LAI TỪ SỰ THẬT 

226. Gặp gỡ được làm mới không có nghĩa là quay trở lại thời điểm trước khi 
xảy ra xung đột. Tất cả chúng ta thay đôi qua thời gian. Đau đớn và xung đột 
biến đổi chúng ta. Chúng ta không còn sử dụng các biện pháp ngoại giao sáo 
rỗng, phân biệt đối xử, nói lời hai ý, ân ý và cách cư xử tử tế nhằm che đậy 
thực tế. Những kẻ thù hung hăng với nhau phải nói từ sự thật rõ ràng và đầy 
đủ với nhau. Họ phải học cách khai phá một ký ức đáng hồi tiếc, biết chấp nhận 
quá khứ dé không làm vån đục tương lai với những cắn rút, ván dé và kế hoạch 
của chính họ. Chỉ bằng cách dựa trên sự thật lịch sử của các sự kiện, họ mới 
có thé nó lực rộng rãi và bèn bi dé hiểu nhau và phán đấu cho một tổng hợp 
mới vì lợi ích của tất cả mọi người. Mọi “tiến trình hòa bình đều đòi hỏi sự 
cam kết lâu dài. Đó là một nỗ lực kiên nhẫn dé tìm kiếm sự thật và công lý, tôn 
trọng ký ức của các nạn nhân và từng bước mở ra con đường cho một niềm hy 
vọng được chia sẻ mạnh hơn cả mong muốn báo thù ”. [209] Như các Giám 
mục Congo đã nói về một cuộc xung đột tái diễn: “Các thỏa thuận hòa bình 
trên giấy tờ sẽ không đủ. Chúng ta sẽ phải tiến xa hơn, bằng cách tôn trọng 
những yêu cầu được biết sự thật liên quan đến nguồn gốc của cuộc khủng hoảng 
tái diễn này. Người dân có quyên biết những gì đã xảy ra ”. [210] 


15 


227. “Quả thực, sự thật là người bạn đồng hành không thé tách rời của công lý 
và lòng thương xót. Cả ba cùng có khả năng xây dựng hòa bình; hơn thế nữa, 
mỗi thành tó đều ngăn cản thành tố kia khỏi sự thay đôi... Sự thật không nên 
dẫn đến oán hận, mà là sự hòa giải và tha thứ. Sự thật có nghĩa là nói cho các 
gia đình bị chia cắt bởi nỗi đau những gì đã xảy ra với những người thân đã 
mất tích của họ. Sự thật có nghĩa là thú nhận những gì đã xảy ra với trẻ vị thành 
niên được tuyển dụng bởi những kẻ tàn ác và bạo lực. Sự thật có nghĩa là thừa 
nhận nỗi đau của những phụ nữ là nạn nhân của bạo lực và lạm dụng... Mọi 
hành động bạo lực đối với con người đều là vết thương trên da thịt của nhân 
loại; mỗi cái chết do bạo lực làm suy thoái chúng ta trong tư cách là một dân... 
Bạo lực dẫn đến bạo lực hơn, hận thù sinh hận thù hơn, giết người dẫn đến giết 
người nhiều hơn. Chúng ta phải phá vỡ chu kỳ đường như không thể tránh khỏi 
này ”. [211] 


NGHỆ THUẬT VÀ KIÊN TRÚC CỦA HÒA BINH 

228. Con đường dẫn đến hòa bình không có nghĩa là làm cho xã hội đồng nhất 
một cách đơn điệu, mà là dé mọi người làm việc cùng nhau, sát cánh, theo đuôi 
các mục tiêu có lợi cho mọi người. Một loạt các đề xuất thực tế và kinh nghiệm 
đa dạng có thể giúp đạt được các mục tiêu chung và phục vụ lợi ích chung. Các 
ván đề mà một xã hội đang trải qua cần được xác định rõ ràng, dé có thé đánh 
giá được sự tồn tại của những cách hiểu và cách giải quyết khác nhau. Con 
đường dẫn đến sự thống nhất xã hội luôn đòi hỏi phải thừa nhận khả năng 
những người khác, ít nhất là một phần, có một quan điểm chính đáng, một điều 
gì đó đáng giá để đóng góp, ngay cả khi họ mắc lỗi hoặc hành động xấu. 
“Chúng ta đừng bao giờ giới hạn người khác với những gi họ có thé đã nói 
hoặc đã làm, nhưng hãy coi trọng họ vì lời hứa mà họ thể hiện”, [212] một lời 
hứa luôn mang theo một tia hy vọng mới. 

229. Các Giám mục Nam Phi đã chỉ ra rằng sự hòa giải thực sự có thể đạt được 
một cách chủ động, “bằng cách hình thành một xã hội mới, một xã hội dựa trên 
việc phục vụ người khác, thay vì mong muốn thống trị; một xã hội dựa trên 
việc chia sẻ những gì mình có với người khác, thay vì sự tranh giành ích kỷ 
của mỗi người dé có được càng nhiều của cải càng tốt; một xã hội mà ở đó giá 
trị của việc chung sống với nhau như những con người rốt cục quan trọng hơn 
bát kỳ nhóm nhỏ hơn nào, cho dù đó là gia đình, quốc gia, chủng tộc hay văn 
hóa ”. [213] Như các Giám mục Hàn Quốc đã chỉ ra, hòa bình thực sự “chỉ có 
thé đạt được khi chúng ta nỗ lực cho công lý thông qua đối thoại, theo đuôi hòa 
giải và cùng phát triển”. [214] 


f6 


230. Làm viéc dé vuot qua su chia ré của chúng ta mà không làm mát di cán tính 
của minh xét như những cá nhân điều này giả thiết răng mọi người phải có một 
cảm thức thuốc về cách căn bản. Thật vậy, “xã hội được hưởng lợi khi mỗi 
người và nhóm xã hội cảm thấy thực sự an nhiên. Trong một gia đình, cha mẹ, 
ông bà và con cái đều cảm thấy an nhiên; không ai bị loại trừ. Nếu ai đó gặp 
vấn dé, thậm chí là nghiêm trọng, ngay cả khi anh ta tự mình gánh vác nó, 
những người còn lại trong gia đình sẽ đến giúp anh ta; họ ủng hộ anh ta. Vấn 
đề của người ấy là của cả gia đình... Trong gia đình, mọi người đều đóng góp 
vào mục đích chung; mọi người đều làm việc vì lợi ích chung, không phủ nhận 
cá nhân của mỗi người mà khuyến khích và ủng hộ nó. Họ có thể cãi nhau, 
nhưng có một thứ không thay đổi: tình cảm gia đình. Tranh chấp trong gia đình 
luôn được giải quyết sau đó. Niềm vui và nỗi buồn của mỗi thành viên đều có 
thé cảm nhận được. Đó là ý nghĩa của một gia đình! Giá như chúng ta có thé 
nhìn các đối thủ chính trị hoặc hàng xóm của mình theo cách mà chúng ta nhìn 
con cái hoặc vợ / chồng, mẹ hoặc cha của mình! Điều này sẽ tốt biết bao! 
Chúng ta yêu xã hội của chúng ta hay nó vẫn còn là một cái gì đó xa vời, một 
cái gì đó án danh không liên quan đến chúng ta, một cái gì đó mà chúng ta 
không dẫn thân cho nó? ”[215] 

231. Đàm phán thường trở nên cần thiết dé dinh hình những con đường cu thé 
dẫn đến hòa bình. Nhưng các quá trình thay đổi dẫn đến hòa bình lâu dài được 
tạo ra trước hết bởi các dân tộc; mỗi cá nhân có thê hoạt động như một nắm 
men hiệu quả bằng cách họ sống mỗi ngày. Những thay đổi lớn không được 
tạo ra sau bàn làm việc hoặc trong văn phòng. Điều này có nghĩa là “mọi người 
đều có vai trò cơ bản trong một dự án sáng tạo vĩ đại duy nhất: viết nên một 
trang sử mới, một trang đầy hy vọng, hòa bình và hòa giải”. [216] Có một “kiến 
trúc” của hòa bình, trong đó các thé ché khác nhau của xã hội đóng góp vào 
đó, mỗi thể chế tùy theo lĩnh vực chuyên môn của mình, nhưng cũng có một 
“nghệ thuật” hòa bình liên quan đến tất cả chúng ta. Từ các tiến trình hòa bình 
khác nhau đã diễn ra ở những khu vực khác nhau trên thế giới, “chúng ta đã 
học biết rằng những cách thức tạo hòa bình, đặt lý trí lên trên sự oán hận, về 
sự hài hòa tinh tế giữa chính trị và luật pháp, không thể bỏ qua sự tham gia của 
dân chúng. Hòa bình không đạt được bằng các khuôn khó quy chuẩn và những 
khung thể chế giữa các nhóm chính trị hoặc nhóm kinh tế có thiện chí... Sẽ 
luôn là điều hữu ích khi kết hợp vào các quá trình hòa bình của chúng ta kinh 
nghiệm của những lĩnh vực thường bị bỏ qua, để chính các cộng đồng có thể 
tác động đến sự phát triển của một ký ức tập thể ”. [217] 


TT 


232. Viéc xáy dung hóa binh xà hói cüa mót quóc gia khóng bao gió két thác; 
đúng hon, đó là “một cuộc hành trinh không ngừng nghỉ, một nhiệm vụ không 
bao giờ kết thúc, đòi hỏi sự cam kết của tất cả mọi người và thách thức chúng 
ta làm việc không mệt mỏi dé xây dựng sự thống nhất quốc gia. Bát chấp những 
trở ngại, sự khác biệt và những quan điểm khác nhau về con đường đạt được 
sự chung sóng hòa bình, nhiệm vụ này kêu gọi chúng ta kiên trì trong cuộc đấu 
tranh dé thúc đây một “văn hóa gặp gỡ”. Điều này đòi hỏi chúng ta phải đặt con 
người ở vi trí trung tâm của mọi hoạt động chính tri, xã hội và kinh tế, được 
hưởng phẩm giá cao nhất và tôn trọng công ích. Mong quyết tâm này giúp 
chúng ta thoát khỏi cám dỗ trả thù và thỏa mãn những lợi ích đảng phái nhất 
thời ”. [218] Các cuộc biểu tình bạo lực công khai, về mặt này hay mặt khác, 
không giúp tìm ra giải pháp. Chủ yếu là vì, như các Giám mục Colombia đã 
lưu ý một cách đúng đắn, “nguồn gốc và mục tiêu của các cuộc biểu tình dân 
sự không phải lúc nào cũng rõ ràng; một số hình thức thao túng chính trị hiện 
diện và trong một số trường hợp, chúng đã bị lợi dụng vì lợi ích đảng phái ”. 
[219] 


Bắt đầu với những người rốt hết 

233. Xây dựng tình thân hữu xã hội không chỉ kêu gọi sự liên kết giữa các nhóm 
người khác nhau về các mặt trong một giai đoạn lịch sử khó khăn nào đó, mà 
còn là sự gặp gỡ mới với những thành phần nghèo khó và dé bị tôn thương nhất 
của xã hội. Vì hòa bình “không chỉ đơn thuần là không có chiến tranh mà còn 
là một sự dẫn thân không mệt mỏi - đặc biệt là những người có trách nhiệm 
lớn hơn trong chúng ta - để công nhận, bảo vệ và khôi phục một cách cụ thể 
phẩm giá, vốn thường bị bỏ qua hoặc phót lờ, của anh chị em chúng ta, dé họ 
có thể thấy mình là tác nhân chính yếu của vận mệnh quốc gia mình”. [220] 

234. Thông thường, những thành viên dé bị tón thương hon trong xã hội là nan 
nhân của những sự khái quát hóa thiếu công bằng. Nếu đôi khi những người 
nghèo và những người vô sản phản ứng với những thái độ có vẻ chóng đối xã 
hội, chúng ta nên nhận ra rằng trong nhiều trường hợp, những phản ứng đó là 
do lịch sử của sự khinh miệt và loại trừ bởi xã hội. Các Giám mục Mỹ Latinh 
đã nhận xét rằng “chỉ có sự gần gũi làm cho chúng ta thành bạn hữu mới có 
thể giúp chúng ta đánh giá sâu sắc những giá trị của người nghèo ngày nay, 
những ước muốn chính đáng của họ, và cách sống đức tin của chính họ. Lựa 
chọn cho người nghèo sẽ dẫn chúng ta đến tình thân hữu với người nghèo ”. 
[221] 


18 


235. Những ai làm việc cho sự chung sóng xã hội yên bình không bao giờ được 
quên răng bất bình đẳng và thiếu sự phát triển của con người một cách toàn 
diện là không thê đạt được hòa bình. Thật vậy, “nếu không có cơ hội bình đăng, 
các hình thức xâm lược và xung đột khác nhau sẽ tìm thấy một mảnh đất màu 
mỡ dé phát triển và cuối cùng bùng nó. Khi một xã hội - cho dù là địa phương, 
quốc gia hay toàn cầu - sẵn sàng dé lại một phần của chính mình bên lé, thì 
không có chương trình chính trị hoặc nguồn lực nào dành cho các hệ thống 
giám sát hoặc thực thi pháp luật có thé đảm bảo trật tự an ninh lâu dài ". [222] 
Nếu chúng ta phải bắt đầu lại, nó luôn phải từ những người anh chị em rốt hết 
của chúng ta. 


GIÁ TRỊ VÀ Ý NGHĨA CỦA SỰ THA THỨ 

236. Có những người không thích nói về hòa giải, vì họ cho rằng xung đột, bạo 
lực và đồ vỡ là một phần của hoạt động bình thường của một xã hội. Trong bất 
ky nhóm người nào cũng luôn có những cuộc tranh giành quyên cách tế nhị ít 
hay nhiều giữa các đảng phái khác nhau. Những người khác nghĩ rằng có võ 
sự tha thứ có nghĩa là nhường sân và sự ảnh hưởng cho người khác. Vì lý do 
này, họ cảm thấy tốt hơn là nên giữ nguyên mọi thứ, duy trì sự cân bằng quyền 
lực giữa các nhóm khác nhau. Vẫn còn những người khác tin rằng hòa giải là 
một dấu hiệu của sự yếu kém; không có khả năng đối thoại thực sự nghiêm túc, 
họ chọn cách trốn tránh các ván đề bằng cách phớt lờ những bát công. Không 
thé đối phó với các vấn đề, họ chọn một thứ hòa binh biéu kiến. 


Xung đột bát khả kháng 

237. Tha thứ và hòa giải là chủ dé trung tâm trong Kitô giáo và, theo một cách 
nào đó, cũng thấy trong các tôn giáo khác. Tuy nhiên, có nguy cơ là sự hiểu 
biết và trình bày không đầy đủ về những niềm tin sâu sắc này có thể dẫn đến 
chủ nghĩa định mệnh, thờ ơ và bất công, hoặc thậm chí bất khoan dung và bạo 
lực. 

238. Chúa Giêsu không bao giờ có sáy cho bao lực hoặc bát khoan dung. Người 
công khai lên án việc sử dụng vũ lực dé giành quyền thống trị người khác: 
“Anh em biết, thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm 
lớn thì lẫy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không duoc váy" (Mt 20, 
25-26). Thay vào đó, Tin Mừng cho chúng ta biết hãy tha thứ “bảy mươi lần 
bảy” (Mt 18:22) và nêu gương bởi người dày tớ không nhân từ khi chính minh 
đã được tha thứ, nhưng lại không thể tha thứ cho người khác (x. Mt 18: 23-35). 


T9 


239. Đọc các bản văn khác của Tân Ước, chúng ta có thé thấy các cộng đồng 
Kitô giáo sơ khai, sóng trong một thế giới ngoai giáo với đầy những băng hoại 
và sai lầm , đã tìm cách thé hiện sự kiên nhẫn, khoan dung và thông cảm không 
ngừng. Một số bản văn rất rõ ràng về vấn đề này: chúng ta được bảo phải 
khuyên nhủ những kẻ chống đối mình “với sự dịu dàng” (2 Tm 2:25) và khuyến 
khích “đừng nói xấu ai, tránh cãi vã, cư xử hòa nhã và luôn tỏ lòng nhân từ với 
mọi người. Vì chính chúng ta đã từng dại dột ”(Tt 3: 2-3). Sách Công Vụ Tông 
Đồ ghi nhận răng các môn đồ, mặc dù bị một số nhà cầm quyên bắt bớ, nhưng 
“đã được toàn dân thương mến” (2:47; x. 4: 21.33; 5:13). 

240. Tuy nhiên, khi chúng ta suy ngẫm vé sự tha thứ, hòa binh và hòa hợp xã 
hội, chúng ta cũng bắt gặp câu nói của chính Chúa Kitô: “Đừng tưởng rằng ta 
đến dé đem lại hòa binh cho trái đất; Ta không đến dé mang lại hòa bình, nhưng 
là đem gươm giáo. Quả vậy, Thầy đến để gây chia rẽ giữa con trai với cha, 
giữa con gái với mẹ, giữa con dâu với mẹ chóng. Kẻ thù của minh chính là 
người nhà”(Mt 10,34-36). Những lời này cần được hiểu trong văn mạch, nơi 
rõ ràng Chúa Giêsu đang nói về sự trung thành của chúng ta với quyết định 
theo Người; chúng ta không được xấu hồ về quyết định đó, ngay cả khi nó kéo 
theo nhiều khó khăn khác nhau, và ngay cả những người thân yêu của chúng 
ta cũng từ chối chấp nhận nó. Những lời của Chúa Kitô không khuyến khích 
chúng ta tìm kiếm xung đột, mà chỉ đơn giản là chịu đựng nó khi nó chắc chắn 
xảy đến, kẻo sự tôn trọng người khác, vi lợi ích được cho là hóa binh trong gia 
đình hoặc xã hội, sé chi phối đến lòng trung tín của chúng ta. Thánh Gioan 
Phaolô II nhận xét rằng Giáo hội “không có ý định lên án mọi hình thức xung 
đột xã hội. Giáo hội nhận thức rõ rằng trong quá trình lịch sử, các xung đột lợi 
ích giữa các nhóm xã hội khác nhau chắc chắn sẽ nảy sinh, và khi đối mặt với 
những xung đột đó, các Kitô hữu thường phải có lập trường, một cách trung 
thực và dứt khoát ”. [223] 


Xung đột chính đáng và sự tha thứ 

241. Điều này cũng không có nghĩa là kêu gọi sự tha thứ khi nó liên quan đến 
việc người ta từ bỏ các quyền của chính đáng của chúng ta, đối đầu với các 
quan chức tham những, tội phạm hoặc những người xỉ nhục phẩm giá của 
chúng ta. Chúng ta được mời gọi để yêu thương tất cả mọi người, không có 
ngoại lệ; đồng thời, yêu một kẻ áp bức không có nghĩa là cho phép anh ta tiếp 
tục đàn áp chúng ta, hoặc để anh ta nghĩ rằng những gì anh ta làm là chấp nhận 
được. Ngược lại, tình yêu chân chính dành cho kẻ áp bức có nghĩa là tìm cách 
khiến người đó chấm dứt sự áp bức; nó có nghĩa là tước bỏ sức mạnh của anh 


80 


ta mà anh ta đã không biết cách sử dung, và điều đó làm giảm nhân tính của 
chính anh ta và của người khác. Sự tha thứ không dẫn đến việc cho phép những 
kẻ áp bức tiếp tục chà đạp lên nhân phẩm của chính họ và của người khác, hoặc 
để tội phạm tiếp tục hành vi sai trái của họ. Những ai chịu bất công phải kiên 
quyết bảo vệ quyền lợi của chính mình và của gia dinh mình, chính vì họ phải 
giữ gìn phám giá mà ho đã nhận được như một món quà yêu thương từ Thiên 
Chúa. Nếu một tên tội phạm đã làm hại tôi hoặc một người thân yêu, không ai 
có thé cám tôi đòi hỏi công lý và đảm bảo rằng người này - hoặc bát kỳ ai khác 
- sẽ không làm hại tôi hoặc những người khác, một lần nữa. Điều đó hoàn toàn 
công bằng: sự tha thứ không cắm mà thực sự đòi hỏi phải làm điều đó. 

242. Điều quan trong là không được châm ngòi cho sự tức giận, điều không lành 
mạnh cho tâm hồn của chúng ta và tâm hồn của những người khác, và cũng 
đừng ám ảnh với việc trả thù và tiêu diệt người khác. Không ai đạt được binh 
an nội tâm hoặc trở lại cuộc sống bình thường theo cách đó. Sự thật là “không 
một gia đình nào, không một nhóm láng giềng nào, không một dân tộc nào, 
càng không một quốc gia nào, có tương lai nếu lực liên kết họ, gắn kết họ lại 
với nhau và giải quyết sự khác biệt của ho là đố ky và oán thù. Chúng ta không 
thé đi đến thỏa thuận và đoàn kết vì mục tiêu trả thù, hoặc đối xử với người 
khác bằng bạo lực mà họ đã đối xử với chúng ta, hoặc âm mưu cơ hội trả đũa 
dưới sự bảo trợ của pháp luật ”. [224] Không thu được gì theo cách này và cuối 
cùng, mọi thứ đều bị mắt. 

243. Chắc chắn, “không dé dàng gi để vượt qua di sản cay dáng của những bát 
công, thù địch và nghi ngờ bởi xung đột. Nó chỉ có thé được thực hiện bằng 
cách chiến tháng cái ác bằng cái thiện (Rm 12:21) và bằng cách trau dòi những 
nhân đức thúc dáy hòa giải, đoàn kết và hòa bình ”. [225] Theo cách này, 
“những người nuôi dưỡng lòng tốt trong trái tim của họ thấy rằng lòng tốt đó 
dẫn đến lương tâm thanh thản và niềm vui sâu sắc, ngay cả khi đang gặp khó 
khăn và hiểu lầm. Ngay cả khi bị đối đầu, sự thiện không bao giờ yếu đuối mà 
trái lại, thé hiện sức mạnh của minh bằng cách từ chối trả thù ”. [226] Mỗi 
người trong chúng ta nên nhận ra rằng “ngay cả những bức xúc trong lòng tôi 
đối với anh chị em mình, vết thương hở chưa bao giờ lành, sự xúc phạm chưa 
bao giờ được tha thứ, nỗi dáng cay đang làm tôn thương tôi, đều là những tình 
huống của cuộc đấu tranh mà tôi mang trong mình, một ngon lửa nhỏ sâu thắm 
trong trái tim tôi cần được dập tắt trước khi nó bién thành ngọn lửa lớn ”. [227] 


Cách tốt nhất để tiếp tục 


81 


244. Khi những xung đột không được giải quyết mà vẫn giấu kín hoặc chôn vùi 
trong quá khứ, sự im lặng có thé dẫn đến những sai làm và tội lỗi nghiêm trọng. 
Hòa giải đích thực không chạy trón khói xung dót, mà dat duoc trong xung dót, 
giái quyét nó thóng qua dói thoai và chán thành cói mó, trung thuc và kién 
nhẫn. Xung đột giữa các nhóm khác nhau “nếu nó không còn thù hàn và hận 
thü làn nhau, dàn dàn chuyén thành mót cuóc tháo luán chán thành vé nhüng 
khác biệt dựa trên khát vong công lý”. [228] 

245. Trong nhiều dịp, tôi đã nói về “một nguyên tắc tất yếu để xây dựng tình 
thân hữu trong xã hội: đó là sự thống nhất thì hơn xung đột... Đây không phải 
là dé chọn một loại chủ nghĩa đồng bộ, hoặc dé hấp thu cái này vào cái kia, 
nhưng đúng hon là dé giải pháp diễn ra trên bình điện cao hơn và bảo tồn những 
gi hợp lệ và hữu ích cho cả hai bên ”. [229] Tất cả chúng ta đều biết rằng “khi 
chúng ta, với tư cách là cá nhân và cộng đồng, học cách nhìn xa hơn bản thân 
và những lợi ích riêng của bản thân, thì sự hiểu biết và dán thân chung sé dom 
hoa kết trái... trong một bối cảnh mà xung đột, căng tháng và thậm chí các 
nhóm từng duoc coi là thù địch có thể đạt được sự thống nhất nhiều mặt giúp 
làm nảy sinh cuộc sống mới ”. [230] 


KÝ ỨC 

246. Đối với những người đã phải chịu đựng nhiều dau khó bát công và tàn ác, 
thì không được đòi hỏi họ một “sự tha thứ của xã hội”. Hòa giải là một hành 
động cá nhân, và không ai có thé áp đặt nó lên toàn bộ xã hội, dù nhu cầu thúc 
đây nó là rất lớn. Xét về phương diện cá nhân, một người nào đó, bằng một 
quyết định tự do và quảng đại, có thể chọn không đòi trừng phạt (x. Mt 5,44- 
46), ngay cả khi xã hội và hệ thống công lý của nó đòi hỏi một cách khá chính 
đáng. Tuy nhiên, không thé tuyên bố một “hòa giải toàn thể” bằng cách dùng 
một sắc lệnh để đóng lại những vết thương hoặc che đậy những bất công bằng 
một phù phép lãng quên. Ai có thé nhân danh người khác dé nói quyền tha thứ? 
Thật xúc động khi thấy những người có thé bỏ qua những tôn hai mà họ phải 
chịu dung, nhưng cũng dé hiểu vé mặt nhân bản đối với những người không 
thé. Trong mọi trường hợp, lãng quên không bao giờ là câu trả lời. 

247. Shoah chúng ta không được lãng quên. Nó là “biểu tượng lâu đời cho thấy 
cái ác của con người có thê đạt đến mức nào khi mà bị thúc đây bởi những hệ 
tư tưởng sai lầm, người ta không nhận ra phẩm giá cơ bản của mỗi người, thứ 
đáng được tôn trọng vô điều kiện bát ké nguồn góc dân tộc hay niềm tin tôn 
giáo”. [231] Khi nghĩ về điều đó, tôi không thể không lặp lại lời cầu nguyện 
này: “Lạy Chúa, xin nhớ đến chúng con trong lòng thương xót của Chúa. Xin 


82 


ban cho chúng con ân süng dé biết xấu hő về những gi mà loài người chúng 
con đã làm, xấu hồ về sự sùng bái ngẫu tượng kinh hãi này, vì đã khinh thường 
và hủy hoại cốt nhục chúng con mà Ngài đã làm nên từ bụi đất, đã ban sự sống 
bằng hơi thở sự sống của chính mình Chúa. Đừng bao giờ nữa, lay Chúa, đừng 
bao giờ nữa! ”. [232] 

248. Chúng ta cũng không được quên những quà bom nguyên tử ném xuống 
Hiroshima và Nagasaki. Một lần nữa, “Tôi bày tỏ lòng kính trọng đối với tất 
cả các nạn nhân, và tôi cúi đầu trước sức mạnh và phẩm giá của những người 
đã sống sót sau những giây phút đầu tiên đó, trong nhiều năm sau đó, họ vẫn 
mang trong mình sự đau khổ tột cùng, và trong tinh thần của họ những hạt 
giống cái chết tiếp tục tiêu hao sức sống của họ... Chúng ta không thé cho phép 
các thé hệ hiện tại và tuong lai đánh mát ký ức về những gi đã xảy ra. Đó là 
một kỷ niệm đảm bảo và khuyến khích việc xây dựng một tương lai công bằng 
và huynh đệ hon ”. [233] Chúng ta cũng không được quên những cuộc đàn áp, 
buôn bán nô lệ và những cuộc tàn sát sắc tộc tiếp tục điễn ra ở nhiều nước khác 
nhau, cũng như nhiều sự kiện lịch sử khác khiến chúng ta xấu hó về nhân loại 
của mình. Chúng cần được ghi nhớ, luôn luôn và mãi mãi. Chúng ta không bao 
giờ được mát cảm xúc trước những bién có ấy. 

249. Ngày nay, rất dé bị cám dỗ dé lật sang trang khác, nói rằng tất cả những 
điều này đã xảy ra từ lâu và chúng ta nên nhìn về tương lai. Nhân danh Chúa, 
đừng như vậy! Chúng ta không bao giờ có thê tiến về phía trước mà không nhớ 
về quá khứ; chúng ta không thê tién bộ nếu không có một trí nhớ trung thực và 
rõ ràng. Chúng ta cần “giữ sống động ngọn lửa lương tâm tập thể, làm chứng 
cho các thế hệ kế tiếp theo nỗi kinh hoàng về những gì đã xảy ra”, vì nhân 
chứng đó “đánh thức và lưu giữ ký ức của các nạn nhân, để lương tâm nhân 
loại trỗi dậy khi đối mặt với khao khát thống trị và hủy diệt ”. [234] Bản thân 
các nạn nhân - các cá nhân, nhóm xã hội hoặc quốc gia - cần phải làm như vậy, 
dé họ không đầu hàng trước tâm thức dẫn đến tư duy biện minh cho sự trả thù 
và mọi loại bạo lực nhân danh sự dữ mà họ phải chịu đựng. Vì lý do này, tôi 
nghĩ không chỉ cần phải nhớ đến những hành động tàn bạo, mà còn là tất cả 
những người, giữa sự phi nhân và tôi tệ như thế, vẫn giữ được phẩm giá của 
minh và bằng những cử chỉ dù nhỏ hay lớn, đã chọn phần doàn kết, tha thứ và 
tình huynh đệ. Nhớ lại điều tốt lành cũng là một điều tốt lành. 


Tha thứ nhưng không lãng quên 
250. Tha thứ không có nghĩa là quên lãng. Hay nói đúng hơn, khi đối mặt với 
một thực tế không thé phủ nhận được, không thé tương đối hóa hay che giấu, 


83 


thì vẫn có thé tha thứ. Khi đối mặt với một hành động không bao giờ có thé 
dung thứ, biện minh hay bào chữa, chúng ta vẫn có thể tha thứ. Đối mặt với 
một điều gì đó không thể quên vì bất cứ lý do gì, chúng ta vẫn có thể tha thứ. 
Tha thứ nhưng không và chân thành là điều gì đó cao quý, phản ánh khả năng 
tha thứ vô bờ của Thiên Chúa. Nếu sự tha thứ là nhưng không, thì nó có thê 
được thé hiện ngay cả với những người không chịu ăn năn và không có khả 
năng cầu xin sự tha thứ. 

251. Ai thật lòng tha thứ thì không quên. Thay vào đó, họ chọn không nhượng 
bộ với sự hủy diệt đã gây ra cho họ quá nhiều đau khó. Họ phá vỡ vòng luán 
quán; họ ngăn chặn bước tiễn của các lực tàn phá. Họ chọn cách không lan 
truyền trong xã hội tinh thần trả thù mà sớm muộn gì cũng sẽ phải trả giá. Sự 
trả thù không bao giờ thực sự thỏa mãn các nạn nhân. Một só tội ác khủng 
khiếp và tàn nhẫn đến nỗi hinh phạt của những kẻ đã gây ra chúng không thể 
sửa chữa được những tón hai. Ngay cả việc giết chết tên tội phạm cũng không 
đủ, cũng như không thé chứng minh bát kỳ hình thức tra tán nào tương xứng 
với những đau khó gây ra cho nạn nhân. Trả thù không giải quyết được gì cả. 

252. Điều này không có nghĩa là không bị trừng phạt. Công lý được tìm kiếm 
một cách chính đáng chỉ từ tình yêu với chính công lý, vì tôn trọng nạn nhân, 
như một phương tiện ngăn chặn tội ác mới và bảo vệ lợi ích chung, chứ không 
phải như một lối thoát cho sự tức giận cá nhân. Tha thứ chính xác là thứ giúp 
chúng ta theo đuôi công lý mà không rơi vào vòng xoáy trả thù hay sự bất công 
của sự lãng quên. 

253. Khi sự bất công xảy ra cho cả hai bên, điều quan trọng là phải tính toán rõ 
ràng xem họ là những người nghiêm trọng như nhau hay hơn kém nhau theo 
cách nào đó. Bao lực do nhà nước gây ra, sử dụng các cơ cấu và quyền lực của 
mình, không cùng cấp độ với bạo lực do các nhóm cụ thể gây ra. Trong bất kỳ 
trường hop nào, người ta không thé cho rằng chỉ những đau khó bát công của 
một bên nên được tưởng niệm. Các Giám mục Croatia đã tuyên bố rằng, 
“chúng tôi có sự tôn trọng như nhau đối với mọi nạn nhân vô tội. Không thể 
có sự khác biệt về chủng tộc, quốc gia, tôn giáo hay đảng phái ”. [235] 

254. Tôi cầu xin Chúa “chuẩn bị tâm hồn chúng ta để gặp gỡ anh chị em của 
minh, dé chúng ta có thể vượt qua những khác biệt bắt nguồn từ tư duy chính 
trị, ngôn ngữ, văn hóa và tôn giáo. Chúng ta hãy cầu xin Chúa xức dầu cho 
toàn thể chúng ta bằng dầu thương xót của Ngài, để chữa lành những tôn 
thuong do sai lầm, hiểu làm và tranh chấp gây ra. Và chúng ta hãy cầu xin 
Chúa sai chúng ta ra đi, trong sự khiêm nhường và hiền lành, trên con đường 
tìm kiếm hòa bình đầy cam go nhưng cũng thật phong phú ”. [236] 


84 


CHIẾN TRANH VÀ ÁN TỬ HINH 

255. Có hai tình huống cực đoan có thé được coi là giải pháp trong những trường 
hợp đặc biệt, mà không nhận ra rằng đó là những giải pháp sai làm, không giải 
quyết được những vấn đề mà chúng định giải quyết và cuối cùng không thể 
làm gì hơn là đưa vào những yếu tố hủy diệt mới trong kết cấu của xã hội quốc 
gia và toàn cầu. Đây là chiến tranh và án tử hình. 

Sự bát công của chiến tranh 

256. “Lòng kẻ mưu điều ác chát đầy chuyện lừa đảo, nhưng người có võ hòa 
bình thì được chan chứa niềm vui” (Cn 12:20). Tuy nhiên, có những người tìm 
kiếm giải pháp trong chiến tranh, thường xuyên bị thúc đây bởi sự đỗ vỡ trong 
quan hệ, tham vong bá quyên, lam dụng quyền lực, sợ hãi người khác và có xu 
hướng coi sự đa dạng là một trở ngại. [237] Chiến tranh không phải là bóng 
ma từ quá khứ mà là mối đe dọa thường trực. Thế giới của chúng ta đang gặp 
phải những khó khăn ngày càng lớn trên con đường chậm chạp dẫn đến hòa 
bình mà nó vốn đã khởi động và đã bắt đầu có những hoa trái. 

257. Vì các điều kiện có lợi cho sự bùng nô chiến tranh một lần nữa gia tăng, tôi 
chi có thé nhắn mạnh rằng “chiến tranh là sự phủ định mọi lẽ phải và là một 
cuộc tấn công mạnh mẽ vào môi trường. Nếu chúng ta muốn phát triển con 
người toàn diện thực sự cho tất cả mọi người, chúng ta phải làm việc không 
mệt mỏi dé tránh chiến tranh giữa các quốc gia và dân tộc. Dé đạt được mục 
tiêu này, cần phải đảm bảo nguyên tắc pháp quyền không bị kiểm soát và không 
mệt mỏi nhờ đến thuong lượng, hòa giải và trọng tài, như Hiến chương Liên 
hợp quốc đề xuất, thực sự trở thành một quy phạm pháp luật cơ bản ”. [238] 
Bảy mươi lăm năm ké từ khi Liên hợp quốc được thành lập và kinh nghiệm 
của hai mươi năm đầu tiên của thiên niên kỷ này đã cho thấy rằng việc áp dụng 
đầy đủ các quy phạm quốc tế thực sự có hiệu quả, và việc không tuân thủ các 
quy tắc này là bất lợi. Hiến chương Liên hợp quốc, khi được tuân thủ và áp 
dụng một cách minh bạch và chân thành, là một điểm tham chiếu bắt buộc của 
công lý và một kênh dẫn tới hòa bình. Ở đây không thể có chỗ cho việc ngụy 
tạo những ý định sai trái hoặc đặt lợi ích đảng phái của một quốc gia hoặc 
nhóm lên trên lợi ích chung toàn cầu. Nếu các quy tắc được coi đơn giản là 
phương tiện được sử dụng bất cứ khi nào nó tỏ ra có lợi, và bị bỏ qua khi không, 
thì các lực lượng không thể kiêm soát được sẽ bung ra gây tôn hại nghiêm trong 
cho xã hội, cho người nghèo và dễ bị tốn thương, cho các mối quan hé huynh 
đệ, cho môi trường và cho kho tàng văn hóa, với những mát mát không thé bù 
đắp cho cộng đồng toàn cầu. 


85 


258. Chién tranh có thé dé dàng duoc lựa chon bằng cách viện ra đủ loại lý do 
được cho là nhân đạo, phòng thủ hoặc đề phòng, và thậm chí sử dụng đến việc 
thao túng thông tin. Trong những thập kỷ gần đây, mọi cuộc chiến tranh đều 
được coi là “chính đáng”. Sách Giáo lý của Giáo hội Công giáo nói về khả 
năng phòng vệ chính đáng bằng vũ lực quân sự, bao gồm việc chứng minh rằng 
một số “điều kiện nghiêm ngặt cho tính hợp pháp về mặt đạo đức” [239] đã 
được đáp ứng. Tuy nhiên, rất dé rơi vào một cách hiểu quá rộng về quyền tiềm 
năng này. Theo cách này, một số người cũng sẽ biện minh một cách sai làm 
ngay cả những cuộc tán công hoặc hành động chiến tranh mang tính “phòng 
ngừa” mà khó có thể tránh khỏi việc kéo theo “những sự dữ và rỗi loạn còn 
hơn cả cái ác cần được loại bỏ”. [240] Vấn đề được đặt ra là liệu sự phát triển 
của vũ khí hạt nhân, hóa học và sinh học, cùng những khả năng to lớn và ngày 
càng tăng của các công nghệ mới, có tạo cho chiến tranh một sức mạnh hủy 
diệt không thể kiểm soát đối với số lượng lớn dân thường vô tội hay không. Sự 
thật là “chưa bao giờ loài người có quyền lực như vậy đối với chính mình, 
nhưng không có gì đảm bảo rằng nó sẽ được sử dụng một cách khôn ngoan”. 
[241] Chúng ta không còn có thê coi chiến tranh là một giải pháp, bởi vì những 
rủi ro của nó có lẽ sẽ luôn lớn hơn những lợi ích mà nó mang lại. Theo quan 
điểm này, ngày nay rất khó viện ra các tiêu chí hợp lý được xây dựng trong các 
thé kỷ trước dé nói về khả năng xảy ra “chiến tranh chính nghĩa”. Đừng bao 
gió chiến tranh nữa! [242] 

259. Cần phải nói thêm rằng, với hiện tượng toàn cầu hóa gia tăng ngày nay, 
những gi có thé xuất hiện như một giải pháp thực té ngay trực tiếp đó là một 
phần của thế giới phát động một chuỗi các tác động bạo lực và kết quả thường 
tiềm án của nó cuối cùng gây hai cho toàn bộ hành tinh và mở đường cho những 
cuộc chiến tranh tôi tệ hơn trong tương lai. Trong thế giới ngày nay, không còn 
chỉ bùng nó chiến tranh don lẻ ở quốc gia này hay quốc gia khác; thay vào đó, 
chúng ta đang trải qua một "cuộc chiến tranh thế giới từng phần", vì vận mệnh 
của các quốc gia liên kết chặt ché với nhau trên toàn cầu. 

260. Theo lời của Thánh Gioan XXIII, “không còn ý nghĩa gì với việc kháng 
điịnh chiến tranh là một công cụ thích hợp để khắc phục những vi phạm công 
lý”. [243] Khi đưa ra quan điểm này trong bối cảnh căng thắng quốc tế lớn, 
ngài nói lên khát vọng hòa bình ngày càng tăng trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. 
Ngài ủng hộ niềm tin rằng các lập luận cho hòa bình mạnh hơn bát kỳ tính toán 
nào về lợi ích cụ thể và sự tin tưởng vào việc sử dụng vũ khí. Tuy nhiên, những 
cơ hội được đưa ra vào cuối Chiến tranh Lạnh đã không được nắm bắt một 
cách thỏa đáng do thiếu tầm nhìn về tương lai và ý thức chung về vận mệnh 


86 


chung của chúng ta. Thay vào đó, nó tỏ ra dé dàng hon khi theo đuổi loi ích 
đảng phái mà không dé cao lợi ích chung toàn cầu. Bóng ma đáng so của chiến 
tranh do đó bắt đầu có được nén tảng mới. 

261. Mỗi cuộc chiến đều khiến thé giới của chúng ta trở nên tôi tệ hơn trước. 
Chiến tranh là một thất bại của chính trị và nhân đạo, một sự đầu hàng đáng 
xấu hồ, một thất bại nhức nhối trước các thé lực xáu xa. Chúng ta đừng sa lầy 
vào các cuộc thảo luận lý thuyết, mà hãy chạm vào thân thê đầy thương tích 
của các nạn nhân. Chúng ta hãy nhìn lại một lần nữa tất cả những thường dân 
bị giết duoc coi là “thiệt hại thứ cấp”. Chúng ta hãy hỏi chính các nạn nhân. 
Chúng ta hãy nghĩ đến những người tị nạn và bị xua đuôi, những người phải 
chịu ảnh hưởng của bức xạ nguyên tử hoặc các cuộc tấn công hóa học, những 
người mẹ mất con, và những cậu bé và cô bé bị tàn tật hoặc tước mất tuôi thơ. 
Chúng ta hãy nghe những câu chuyện có thật về những nạn nhân bị bạo hành 
này, nhìn vào thực tế bằng con mắt của họ và lắng nghe những câu chuyện họ 
kể với trái tim rộng mở. Bằng cách này, chúng ta sẽ có thể nắm bát được vực 
thắm của cái ác nơi trung tâm của chiến tranh. Chúng ta cũng sẽ không bối rối 
khi bi coi là ngây thơ vì lựa chọn hòa bình. 

262. Bản thân các quy tắc sẽ không đủ néu chúng ta tiếp tục nghĩ rằng giải pháp 
cho các vấn đề hiện tại là răn đe bằng sự sợ hãi hoặc mối đe dọa từ vũ khí hạt 
nhân, hóa học hoặc sinh học. Thật vậy, “néu chúng ta xem xét các mói de doa 
chính đối với hóa binh và an ninh với nhiều khía canh của chúng trong thé giới 
đa cực của thé ky XXI này, chẳng hạn như chủ nghĩa khủng bố, xung đột không 
cân sức, an ninh mang, các vấn đề môi trường, nghèo đói, thì không ít nghi ngờ 
nảy sinh liên quan đến sự bát cập của khả năng răn de hạt nhân như một phản 
ứng hiệu quả đối với những thách thức như vậy. Những mỗi lo ngại này càng 
lớn hơn khi chúng ta xem xét những hậu quả thảm khốc về nhân đạo và môi 
trường sẽ xảy ra sau bất kỳ việc sử dụng vũ khí hạt nhân nào, với những tác 
động tàn phá, bừa bãi và không thể kiểm soát được, theo thời gian và không 
gian... Chúng ta cũng cần tự hỏi làm sao có thé tin cậy một sự ôn định dựa trên 
sự sợ hài, khi nó thực sự làm gia tăng nỗi sợ hãi và phá hoại mối quan hệ tin 
cậy giữa các dân tộc. Hòa bình và ón định quốc tế không thé dựa trên cám giác 
an toàn giả tạo, dựa trên mối đe dọa hủy diệt lẫn nhau hoặc hủy diệt hoàn toàn, 
hoặc chỉ đơn giản là duy trì sự cân bằng quyền lực... Trong bối cảnh này, mục 
tiêu cuối cùng của việc loại bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân trở thành vừa là một 
thách đồ vừa là một mệnh lệnh đạo đức và nhân đạo... Sự phụ thuộc lẫn nhau 
ngày càng tăng và toàn cầu hóa có nghĩa là bất kỳ phản ứng nào đối với mối 
đe dọa vũ khí hạt nhân đều phải mang tính tập thé và phối hợp, dựa trên sự tin 


81 


tưởng lẫn nhau. Sự tin tưởng này chỉ có thé được xây dựng thông qua đối thoai 
thực sự hướng đến lợi ích chung chứ không phải để bảo vệ các lợi ích riêng 
được che đậy”. [244] Với số tiền chi cho vũ khí và các chỉ tiêu quân sự khác, 
chúng ta hãy thành lập một quỹ toàn cầu [245] cuối cùng có thể châm dứt nan 
đói và hỗ trợ phát triển ở các nước nghèo nhất, dé công dân của họ không phải 
dùng đến các giải pháp bạo lực hoặc ảo vọng, hoặc phải rời khỏi đất nước của 
họ để tìm kiếm một cuộc sống đàng hoàng hơn. 


Án tử hình 

263. Có một cách khác dé loại bỏ những người khác, một cách không phải nhắm 
vào các quốc gia mà nhắm vào các cá nhân. Đó là án tử hình. Thánh Gioan 
Phaolô II đã tuyên bố rõ ràng và chắc chắn răng hình phạt tử hình là không phù 
hợp từ quan điểm luân lý và không còn cần thiết từ quan điểm hình phạt nữa. 
[246] Chúng ta không thể thoái lui khỏi lập trường này. Ngày nay chúng ta 
tuyên bó rõ ràng rằng “án tử hình là không thé chấp nhận được” [247] và Giáo 
hội kiên quyết kêu gọi bãi bỏ hình phạt này trên toàn thế giới. [248] 

264. Trong Tân Ước, trong khi các cá nhân được yêu cầu không được tự mình 
đoạt lẫy công lý (Rm 12, 17.19), thì người ta cũng thừa nhận sự cần thiết của 
chính quyên đối với những kẻ bát lương (Rm 13: 4 ;1Pr 2:14). Thật vậy, “đời 
sống công dân, được cấu trúc xung quanh một cộng đồng có tô chức, cần các 
quy tắc chung sống, việc cô ý vi phạm sẽ đòi hỏi phải có biện pháp giải quyết 
thích hợp”. [249] Điều này có nghĩa là co quan công quyền hợp pháp có thé và 
phải “trừng phạt tùy theo mức độ nghiêm trọng của tội phạm” [250] và quyền 
tư pháp phải được đảm bảo “sự độc lập cần thiết trong lĩnh vực luật pháp”. 
[251] 

265. Từ những thế kỷ đầu tiên của Giáo hội, một số người đã rõ ràng phản đối 
hình phạt tử hình, chăng hạn như Lactantius, cho rằng “không nên có ngoại lệ 
nào cả; rằng việc giết một người luôn luôn là bất hợp pháp ”. [252] Giáo hoàng 
Nicholas I đã kêu gọi phải có nhiều nỗ lực “để tránh án tử hình không chỉ cho 
người vô tội, mà cho cả tất cả những người có tội”. [253] Trong phiên tòa xét 
xử những kẻ sát hại hai linh muc, Thánh Augustinô đã yêu cầu thám phán 
không lẫy mạng những kẻ sát thủ với lập luận này: “Chúng tôi không phản đối 
việc quý vị tước quyền tự do của những kẻ ác này. Nhưng mong muốn của 
chúng tôi là công lý được thỏa mãn mà không lấy đi mạng sống của họ hoặc 
tàn sát cơ thê họ ở bất kỳ bộ phận nảo. Và, đồng thời, băng các biện pháp cưỡng 
chế do pháp luật quy định, họ bị biến từ cơn giận dữ phi lý thành sự bình tĩnh 
của những con người có lý trí, và từ việc làm xấu xa của họ thành một việc làm 


88 


có ích. Đây cũng duoc coi là một hành động đáng lén án, nhưng ai không thấy 
rằng, khi bạo lực đã man được kiềm chế và cung cấp các biện pháp khắc phục 
dé tạo ra sự ăn năn, thì đó nên duoc coi là một lợi ích hơn là một biện pháp 
trừng phạt đơn thuần... Đừng để tội lỗi của họ nung nấu một khao khát báo 
thù, nhưng thay vào đó mong muốn chữa lành những vết thương mà những 
việc làm đó đã gây ra cho tâm hón họ ”. [254] 

266. Sợ hãi và phẫn uất có thé dé dàng dẫn đến việc xem hình phạt một cách đầy 
thù hận và thậm chí tàn nhẫn, hơn là một phần của quá trình chữa lành và tái 
hòa nhập xã hội. Ngày nay, “trong một số lĩnh vực chính trị và một số phương 
tiện truyền thông, bạo lực công khai hay riêng tư và sự oán hận được kích động, 
không chỉ chống lại những người phạm tội, mà còn chống lại những người bị 
nghi ngờ, dù đã được chứng minh hay không, vi pham pháp luật... Đôi khi có 
một xu hướng có tình tạo ra kẻ thù: những nhân vật rập khuôn đại diện cho tất 
cả các đặc điểm mà xã hội nhìn nhận hoặc hiểu là đầy đe dọa. Cơ chế hình 
thành những hình ảnh này thì không khác gì các hệ thống đã cho phép lan 
truyền những tư tưởng phân biệt chủng tộc trong thời đại trước”. [255] Điều 
này càng làm cho thực tế ngày càng tăng ở một số quốc gia là sử dụng biện 
pháp giam giữ ngăn chặn, bỏ tù mà không thông qua xét xử và đặc biệt là tử 
hình. 

267. Ở đây tôi xin nhân mạnh răng “không thé tưởng tượng được rằng các quốc 
gia ngày nay không có biện pháp nào khác ngoài hình phạt tử hình để bảo vệ 
cuộc sống của mọi người trước những kẻ hung dit quá khích”. Đặc biệt nghiêm 
trọng trong vấn đề này được gọi là các vụ hành quyết ngoài án lệ hoặc ngoài 
pháp luật, là “những vụ giết người được thực hiện bởi một SỐ quốc gia nhất 
định và do các đại diện của họ có tình thực hiện, thường được coi là đụng độ 
với tội phạm hoặc được giải thích nhu là hậu quả không mong muốn của việc 
sử dụng vũ lực đúng mức, cần thiết và tương xứng theo đúng quy định pháp 
luật ”. [256] 

268. “Các lập luận chống lại án tử hình rất nhiều và cũng được nhiều người biết 
đến. Giáo hội đã ngay lập tức kêu goi sự chú ý đến một số trong số này, chẳng 
hạn như khả năng sai sót trong tư pháp và việc sử dụng các hình phạt như vậy 
bởi các chế độ độc tài và toàn trị như một phương tiện đàn áp những người bất 
đồng chính kiến hoặc đàn áp các nhóm thiểu số tôn giáo và văn hóa, tất cả các 
nạn nhân mà luật chế độ coi là pham pháp.. Tất cả các Kitô hữu và những 
người có thiện chí ngày nay được kêu goi làm việc không chi dé xóa bỏ án tử 
hình, dù hop pháp hay bát hợp pháp, duói mọi hình thức, mà còn làm việc để 
cải thiện tình trạng nhà tù, vì tôn trọng phẩm giá con người của những người 


39 


bị tước tự do. Tôi muốn liên kết điều này với án tà chung thân... Bản án chung 
thân là một hình phạt tử hình bí mật ”. [257] 

269. Chúng ta hãy ghi nhớ rằng “ngay cả kẻ giết người cũng không đánh mát 
phẩm giá con người của mình, và chính Thiên Chúa hứa bảo vệ điều này". 
[258] Việc kiên quyết bác bỏ án tử hình cho thấy có thé nhận ra phẩm giá bát 
khả xâm phạm của mỗi con người và chấp nhận rằng họ có một vi trí trong vũ 
trụ này. Nếu tôi không chối bỏ phẩm giá đó đến mức tôi tệ nhất của những tên 
tội phạm, tôi sẽ không chối bó nó với bát kỳ ai. Tôi sẽ cho mọi người khả năng 
chia sẻ hành tinh này với tôi, bất chấp mọi khác biệt của chúng ta. 

270. Tôi yêu cầu những Kitô hữu còn do dự về điểm này, và những người bị cám 
dỗ nhượng bộ dưới bát kỳ hình thức bạo lực nào, hãy ghi nhớ những lời trong 
sách Isaia: “Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày” (2: 4). Đối với chúng 
tôi, lời tiên tri này đã ứng nghiệm nơi Chúa Giêsu Kitô, Đắng, khi thấy một 
môn đệ bi cám dỗ vé bạo lực, đã nói dứt khoát: “Hãy xó guom vào vỏ; vì ai 
cầm gươm sẽ chết vì gươm "(Mt 26:52). Những lời này lặp lại lời cảnh báo có 
xưa: “Ta sẽ đòi con người phải đền nợ máu. Ai dó máu con người thi máu nó 
sẽ bị con người đồ ra”(St 9: 5-6). Phản ứng của Chúa Giêsu, xuất phát từ trái 
tim của Người, thu hẹp khoảng cách của nhiều thế kỷ và chạm đến hiện tại như 
một lời kêu gọi trường tòn. 


CHƯƠNG TÁM 
CÁC TÔN GIÁO PHUC VU TINH HUYNH ĐỆ TRÊN THÉ GIỚI 


271. Các tôn giáo khác nhau, dựa trên sự tôn trọng của ho đối với mỗi con nguoi 
như một tạo vật được goi là con Thiên Chúa, góp phần dáng kể vào việc xây 
dựng tình huynh đệ và bảo vệ công lý trong xã hội. Đối thoại giữa những người 
theo các tôn giáo khác nhau không diễn ra đơn giản vì mục đích ngoại giao, 
tôn trọng hay bao dung. Theo lời của các Giám mục Án Độ, “mục tiêu của đối 
thoại là thiết lập tình hữu nghị, hòa bình và hòa hợp, cũng như chia sẻ những 
kinh nghiệm và giá trị tinh thần và đạo đức trên tinh thần chân lý và yêu 
thương”. [259] 


NÉN MÓNG TỎI UU 

272. Là những tín hữu, chúng ta tin chắc rằng, nếu không có sự cởi mở với vi 
Cha chung của tất cả mọi người, sẽ không có lý do vững chắc và ồn dinh nào 
dé kêu gọi tình huynh đệ. Chúng ta chắc chắn rằng "chi với nhận thức này rằng 
chúng ta không phải là trẻ mò côi, mà là con cái, chúng ta mới có thé sống 


90 


trong hòa thuận với nhau”. [260] Vì “ lý trí tự nó, có khả năng nắm bát su binh 
đăng giữa mọi người và mang lại sự ôn định cho đời sống chung của họ, nhưng 
nó không thé thiết lập tình huynh đệ”. [261] 

273. Về vấn dé này, tôi muốn trích dẫn câu nói đáng nhớ sau đây: “Nếu không 
có chân lý siêu việt, trong sự vâng lời mà con người đạt được căn tính trọn vẹn 
của mình, thì không có nguyên tắc chắc chắn nào để đảm bảo mối quan hệ giữa 
con người với nhau. Tư lợi của họ với tư cách là một giai cáp, một nhóm hay 
một quốc gia chắc chắn sẽ khiến họ đối lập với nhau. Nếu chân lý siêu việt 
không được thừa nhận, thì sức mạnh quyền lực sẽ thống trị, và mỗi người có 
khuynh hướng sử dụng tối đa các phương tiện theo ý mình đề áp đặt lợi ích của 
mình hoặc ý kiến của minh mà không quan tâm đến quyền của người khác. ... 
Căn nguyên của chủ nghĩa toàn trị hiện đại được tìm thấy trong việc phủ nhận 
phẩm giá siêu việt của con người, là hình ảnh hữu hình của Thiên Chúa vô 
hình, do đó, về bản chất, bản chất là chủ thể của các quyền mà không một ai - 
không cá nhân , đoàn thể, giai cấp, dân tộc hay quốc gia có thé xâm pham. 
Thậm chí không phải thành phần đa số trong một thực thể xã hội có thể vi 
phạm những quyền này, bằng cách chống lại thiểu số”. [262] 

274. Từ kinh nghiệm đức tin của chúng ta và từ sự khôn ngoan tích lũy qua nhiều 
thế kỷ, và cũng từ những bài học rút ra sau những yếu đuối và thất bại của 
mình, chúng ta, những tín đồ của các tôn giáo khác nhau, biết rằng việc chúng 
ta làm chứng cho Chúa có lợi cho xã hội của chúng ta. Nỗ lực tìm kiếm Thiên 
Chúa với trái tim chân thành, với điều kiện là không bao giờ bị các mục đích 
tư tưởng hoặc tư lợi làm cho nhụt chí, giúp chúng ta nhìn nhận nhau như những 
người bạn đồng hành, những người anh chị em thực sự. Chúng ta tin chắc rằng 
“khi, nhân danh một ý thức hệ, nỗ lực loại bỏ Thiên Chúa khỏi một xã hội, thì 
xã hội đó rốt cục sẽ tôn thờ ngẫu tượng, và rất nhanh chóng cả đàn ông lẫn phụ 
nữ bị sa ngã, nhân phẩm của ho bị chà đạp và quyền của họ bị vi phạm. Anh 
chi em biết rõ bao nhiêu đau khó gây ra bởi sự phủ nhận quyền tự do lương 
tâm và tự do tôn giáo, và vết thương đó để lại cho nhân loại một sự nghèo khó 
nhu thé nào, bởi vi ho thiếu hy vọng và lý tưởng dé hướng dẫn minh ". [263] 

275. Cần phải thừa nhận rằng “trong số những nguyên nhân quan trọng nhất gây 
ra các cuộc khủng hoảng của thé giới hiện dai là lương tâm con người vô cảm, 
xa rời các giá trị tôn giáo và chủ nghĩa cá nhân thịnh hành kèm theo những triết 
lý duy vật coi thường con người và quảng bá các giá trị vật chất trần tục thay 
vì những nguyên tắc tôi cao và siêu việt ”.[264] Thật sai làm khi tiếng nói duy 
nhất được lắng nghe trong cuộc tranh luận công khai là tiếng nói của những 
“chuyên gia” và kẻ nắm quyên lực. Cần có chỗ cho những suy tư sinh ra từ các 


91 


truyền thống tôn giáo vốn là kho lưu trữ kinh nghiệm và trí tuệ hàng thé ky. Vì 
“những tinh túy kinh điển tôn giáo có thé chứng tỏ ý nghĩa trong moi thời đại; 
chúng có một sức mạnh bèn bi [dé mở ra những chân trời mới, kích thích suy 
nghĩ, khơi gợi trí óc và con tim] ”. Tuy nhiên, chúng thường bị coi thường như 
là hậu quả của “chứng cận thị của một chủ nghĩa duy lý nào đó”. [265] 

276. Vì những lý do này, trong khi tôn trọng quyên tự trị của đời sóng chính trị, 
Giáo hội không giới hạn sứ mệnh của mình trong cảnh vực riêng tư. Ngược lại, 
“Giáo hội không thé và không được ở bên lề” trong việc xây dựng một thé giới 
tốt đẹp hơn, hoặc không “đánh thức lại năng lượng tinh thần” vốn có thé đóng 
góp vào sự tót dep hon của xã hội. [266] Quả thật các chức sắc tu hành không 
được tham gia vào chính trị đảng phái vốn là lãnh vực dành cho giáo dân, 
nhưng họ cũng không được từ bỏ chiều kích chính trị của chính đời sống, [267] 
liên quan đến sự chú ý thường xuyên đến công ích và quan tâm đến phát triển 
con người toàn diện. Giáo hội “có vai trò công cộng bên canh các hoạt động từ 
thiện và giáo dục của mình”. Giáo hội làm việc cho “sự tiễn bộ của nhân loại 
và tình huynh đệ phó quát”. [268] Giáo hội không có mục đích canh tranh với 
các quyền lực tràn thé, nhưng dé tự hién minh như “một gia dinh, gia dinh Giáo 
hội, giữa các gia đình, mở ra dé làm chứng trong thế giới ngày nay, mở ra cho 
niềm hy vọng và tình yêu đối với Chúa và những người mà Người yêu thương 
bằng một tình yêu nhưng không. Một ngôi nhà với những cánh cửa rộng mở. 
Giáo hội là một ngôi nhà với những cánh cửa rộng mở, bởi vì Giáo hội là một 
người mẹ ”. [269] Và noi gương Đức Maria, Mẹ của Chúa Giêsu, “chúng ta 
muốn trở thành một Giáo hội phục vụ, rời khỏi nhà và ra khỏi nơi thờ phượng 
của mình, đi ra khỏi các phòng thánh của mình, để đồng hành với cuộc sống, 
để duy trì hy vọng là dấu hiệu của sự hiệp nhất... để xây dựng những cây cầu, 
phá bỏ những bức tường, để gieo những hạt giống của sự hòa giải ”. [270] 


Căn tính Kitô hữu 

277. Giáo hội tôn trọng những cách thức mà Thiên Chúa hoạt động trong các tôn 
giáo khác, và “không bác bỏ điều gì là chân chính và thánh thiện trong các tôn 
giáo này. Giáo hội rất coi trọng lối sóng và cách cư xử của họ, những giới luật 
và học thuyết của họ... thường phản ánh một tia chân lý soi sáng cho tất cả 
nam và nữ ”. [271] Tuy nhiên, là những Kitô hữu chúng ta ý thức rằng “nếu 
điệu nhạc của Tin Mừng không còn vang lên trong chính con người chúng ta, 
chúng ta sẽ mát đi niềm vui sinh ra từ lòng trắc án, mát đi tình yêu diu dàng 
sinh ra từ sự tin tưởng, mát đi khả năng hòa giải vốn có trong kiến thức của 
chúng ta rằng chúng ta đã được tha thứ và được sai đi. Nếu điệu nhạc của Tin 


92 


Mừng không còn vang lén trong nhà của chúng ta, quảng trường công cộng, 
nơi làm việc, đời sống chính trị và tài chính của chúng ta, thì chúng ta sẽ không 
còn nghe thấy những căng tháng thách thức chúng ta bảo vệ phẩm giá của mỗi 
người nam cũng như nữ ”. [272 ] Những người khác uống từ các nguồn suối 
khác. Đối với chúng ta, nguồn suối của phẩm giá con người và tình huynh đệ 
là trong Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô. Từ đó nảy sinh ra “đối với tư tưởng 
Kitô giáo và đối với hành động của Giáo hội, quyền ưu tiên được trao cho mối 
quan hệ, sự gặp gỡ với màu nhiệm thiêng liêng của người khác, sự hiệp thông 
phó quát với toàn thé gia đình nhân loai, như một ơn gọi cho tất cả mọi người” 
. [273] 

278. Được goi là bén rễ ở mọi noi, Giáo Hội đã hiện diện trong nhiều thé ký trên 
khắp thé giới, vì đó là ý nghĩa của “công giáo”. Như vậy, từ kinh nghiệm của 
chính mình vé ân süng và tội lỗi, giáo hội có thé hiểu vẻ đẹp của lời mời goi 
đến tình yêu phó quát. Thật vậy, “tất cả mọi thứ của con người đều là mối quan 
tâm của chúng ta... bất cứ nơi nào các hội đồng của các quốc gia họp lại với 
nhau để thiết lập các quyền và nghĩa vụ của con người, chúng ta rất vinh dự 
được hiện diện giữa họ”. [274] Đối với nhiều Kitô hữu, hành trình huynh đệ 
này còn có Mẹ, tên là Maria. Khi lãnh nhận tình mẫu tử phó quát này duói chân 
thập giá (x. Ga 19,26), Mẹ không chỉ quan tâm đến Chúa Giêsu mà còn quan 
tâm đến “những người con còn lại của Mẹ” (x. Kh 12,17). Trong quyền năng 
của Chúa Phục sinh, Mẹ muốn khai sinh một thế giói mói, noi tát cá chüng ta 
là anh chi em, noi có chó cho tát cá nhüng ai mà xà hói chüng ta loai bó, noi 
cóng ly và hóa binh duoc tón vinh. 

279. Là những Kitô hữu chúng ta yêu cầu rằng, ở những quốc gia mà chúng ta là 
thiểu số, chúng ta được đảm bảo quyên tự do, như chính chúng ta quảng bá 
quyền tự do đó cho những người ngoại đạo ở những nơi họ là thiểu số. Một 
quyền cơ bản của con người không được quên trong hành trình hướng tới tình 
huynh đệ và hóa bình. Đó là quyền tự do tôn giáo cho tín đồ của mọi tôn giáo. 
Sự tự do đó tuyên bó rằng chúng ta có thé “xây dung sự hòa hợp và hiểu biết 
giữa các nền văn hóa và tôn giáo khác nhau. Nó cũng làm chứng cho thực tế 
rằng, vì những điều quan trọng mà chúng ta chia sẻ với nhau, nên chúng ta có 
thê tìm thấy một phương tiện chung sống hài hòa, có trật tự và hòa bình, chấp 
nhận sự khác biệt của mình và vui mừng rằng, là con cái của một Thiên Chúa, 
chúng ta đều là anh chị em ”. [275] 

280. Đồng thời, chúng ta cầu xin Thiên Chúa củng có sự hiệp nhất trong Giáo 
hội, một sự hiệp nhất được phong phú hơn bởi những khác biệt được hòa giải 
nhờ hoạt động của Thánh Thần. Vì “tất cả chúng ta đều đã chịu phép rửa trong 


93 


cüng mót Thàn Khí dé tró nén mót thán thé" (1Cr 12,13), trong dó mói thành 
vién déu có su dóng góp dác biét cüa minh. Nhu Thánh Augustinó dà nói, "tai 
nhìn qua mắt, và mát nghe qua tai”. [276] Cũng cần thiết phải tiếp tục làm 
chứng cho hành trình gặp gỡ giữa các Kitô hữu thuộc các phái khác nhau. 
Chúng ta không thé quên ước muốn của Đức Kitô “để tất cả được nên một” (x. 
Ga 17:21). Nghe lời kêu goi này, chúng tôi hồi tiếc nhận ra rằng tiến trinh toàn 
cầu hóa vẫn còn thiếu văng sự đóng góp ngôn sứ và tinh thần của sự hiệp nhất 
giữa các Kitô hữu. Mặc dù vậy, “chính khi chúng ta thực hiện cuộc hành trình 
hướng tới sự hiệp thông trọn vẹn, chúng ta vẫn có bổn phận làm chứng cho 
tình yêu của Thiên Chúa dành cho tất cả mọi người bằng cách cùng nhau phục 
vụ nhân loại”. [277] 


TÔN GIÁO VÀ BẠO LỰC 

281. Một cuộc hành trình hòa bình là có thể giữa các tôn giáo. Điểm khởi hành 
của nó phải là cách mà Thiên Chúa nhìn mọi sự. “Chúa không nhìn bằng mắt, 
Chúa nhìn bằng trái tim. Và tình yêu thương của Thiên Chúa là như nhau đối 
với tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo. Ngay cả khi họ là người vô 
thần, tình yêu của Thiên Chúa vẫn vậy. Khi ngày cuối cùng đến, và có đủ ánh 
sáng dé nhìn mọi thứ nhu thực sự chúng là, hắn chúng ta sẽ rất dói ngạc nhiên 
7. [278] 

282. Theo đó “chúng ta, những tín hữu cần tìm dip dé nói chuyén vói nhau và 
cùng hành động vi lợi ích chung và thăng tién người nghèo. Điều này không 
liên quan gì đến việc phải hạ thấp hoặc che giấu niềm tin sâu sắc nhất của 
chúng ta khi chúng ta gặp phải những người có suy nghĩ khác với bản thân 
mình... Vì một khi căn tính của chúng ta càng sâu sắc, mạnh mẽ và phong phú, 
chúng ta càng có khả năng làm giàu cho người khác bằng sự đóng góp thích 
đáng của chúng ta " . [279] Là những tín hữu chúng ta được thách đồ dé trở về 
với cội nguồn của mình, dé tập trung vào điều cốt yêu: thờ phượng Thiên Chúa 
và yêu thương người lân cận, kẻo một số giáo huấn của chúng ta bị loại ra khỏi 
bối cảnh, cuối cùng dẫn đến những hình thức khinh miệt, thù hận, bài ngoại 
hoặc sự phủ nhận người khác. Sự thật là bạo lực không có cơ sở trong các niềm 
tin tôn giáo nền tảng của chúng ta, mà chỉ có trong sự bóp méo các niềm tin 
Ấy. 

283. Sự thờ phuong chân thành và khiêm tốn đối với Thiên Chúa “không mang 
lại kết quả là phân biệt đối xử, hận thù và bạo lực, mà là tôn trọng sự thiêng 
liêng của sự sống, tôn trọng phẩm giá và tự do của người khác, và cam kết yêu 
thương vì lợi ích của tất cả mọi người”. [280] Quả thật, “ai không yêu, thì 


94 


khóng biét Thién Chüa, vi Thién Chüa là tinh yéu" (1Ga 4: 8). Vi ly do này, 
"chủ nghĩa khủng bó là dáng trách và de dọa an ninh của con người - dù ho ở 
phương Đông hay phương Tây, miền Bắc hay miền Nam - và gieo rắc sự hoảng 
sợ, kinh hoàng và bi quan, nhưng điều này không phải do tôn giáo, ngay cả khi 
những kẻ khủng bố lấy tôn giáo làm công cụ. Thay vào đó, đó là do sự tích lũy 
những cách giải thích không chính xác các văn bản tôn giáo và các chính sách 
liên quan đến đói nghèo, bất công, áp bức và tự phụ. Đó là lý do tại sao cần 
phải ngừng hỗ trợ các phong trào khủng bó được thúc đầy bằng tài chính, cung 
cấp vũ khí và chiến lược, và bằng các nỗ lực biện minh cho các phong trào này, 
thám chí sử dụng các phương tiện truyền thông. Tất cả những điều này phải 
được coi là tội ác quốc tế đe đọa an ninh và hòa bình thế giới. Sự khủng bố đó 
phải bị lên án dưới moi hình thức và biểu hiện của nó ”. [281] Niềm tin tôn 
giáo về ý nghĩa thiêng liêng của cuộc sống con người cho phép chúng ta “nhận 
ra những giá trị cơ bản của nhân loại chung của chúng ta, nhân danh những giá 
trị này chúng ta có thể và phải hợp tác, xây dựng và đối thoại, tha thứ và phát 
triển; điều này sẽ cho phép các tiếng nói khác nhau hợp nhất trong việc tạo ra 
một giai điệu của sự cao quý và vẻ đẹp siêu phàm, thay vì những tiếng kêu hận 
thù cuóng tín ”. [282] 

284. Đôi khi bạo lực theo chủ nghĩa chính thống được bộc phát trong một số 
nhóm, thuộc bắt kỳ tôn giáo nào, bởi sự tàn bạo của những người lãnh đạo của 
họ. Tuy nhiên, “điều răn về hòa bình được khắc sâu trong chiều sâu của các 
truyền thống tôn giáo mà chúng ta đại diện... Là những nhà lãnh đạo tôn giáo, 
chúng ta được kêu gọi trở thành“ những người đối thoại "thuc sự, hợp tác xây 
dựng hòa bình không phải với tư cách là người trung gian mà là những người 
hòa giải đích thực. Người trung gian tìm cách hài hòa tất cả mọi người, cuối 
cùng là dé đạt được thứ gi đó cho chính họ. Trái lại, người hòa giải là người 
không giữ lại gì cho mình, mà là người quảng đại quên mình cho đến khi bản 
thân tiêu hao, vì lợi ích duy nhất là hòa bình. Mỗi người trong chúng ta được 
mời gọi trở thành nghệ nhân của hòa bình, bằng cách đoàn kết và không chia 
rẽ, băng cách dập tắt hận thù và không giữ chặt nó, bằng cách mở ra những con 
đường đối thoại chứ không phải bằng cách xây dựng những bức tường mới ". 
[283] 


Một lời kêu goi 

285. Trong cuộc gặp gỡ huynh đệ của tôi, mà tôi vui mừng nhớ lại, với Dai giáo 
trưởng Ahmad AI-Tayyeb, “chúng tôi đã dứt khoát [tuyên bố] rằng các tôn giáo 
không bao giờ được kích động chiến tranh, thái độ thù hận, thù địch và cực 


95 


đoan, cũng như không được kích động bạo lực hoặc đồ máu. Những thực tế bi 
thảm này là hậu quả của sự sai lệch khỏi các giáo lý tôn giáo. Chúng là kết quả 
của sự thao túng chính trị đối với các tôn giáo và từ những diễn giải của các 
nhóm tôn giáo, trong quá trình lịch sử, đã lợi dụng sức mạnh cảm tình tôn giáo 
trong trái tim của đàn ông lẫn phụ nữ... Thiên Chúa, Dáng Toàn năng, không 
cần phải bảo vệ bởi bất kỳ ai, và Ngài không muốn tên của Ngài được dùng đẻ 
gieo rắc khủng bó ”. [284] Vì lý do này, tôi muốn nhắc lại ở đây lời kêu goi 
cho hòa bình, công lý và tình huynh đệ mà chúng ta đã cùng nhau thực hiện: 
“Nhân danh Thiên Chúa, Dáng đã tạo dựng nên mọi người bình dáng về quyền 
lợi, bón phận và phẩm giá, và đã kêu gọi họ sống với nhau như anh chị em, lấp 
dày trái đất này và có võ những giá trị của sự tốt lành, tình yêu và hòa bình; 
“Nhân danh sự sống của những con người vô tội mà Thiên Chúa đã cắm sát 
hại, kháng định rằng ai giết hại một người thì coi như giết cả nhân loại, ai cứu 
một người thì coi như cứu cả nhân loại; 

“Nhân danh những người nghèo, những người cùng khổ, những người thiệt 
thòi và những người túng quẫn, những người mà Thiên Chúa đã truyền cho 
chúng ta phải giúp đỡ như một bón phán bắt buộc đối với tất cả moi người, đặc 
biệt là những người giàu có và những người có phương tiện; 

“Nhân danh trẻ mó côi, góa phụ, người ti nạn và những người bị dày ải khỏi 
quê hương và đất nước của họ; nhân danh tất cả các nạn nhân của chiến tranh, 
bắt bớ và bất công; nhân danh kẻ yếu, những người sống trong sợ hãi, tù binh 
chiến tranh và những người bị tra tán ở bát kỳ nơi nào trên thế giới, không phân 
biệt; 

“Nhân danh những dân tộc đã đánh mất an ninh, hòa bình và khả năng chung 
ống, trở thành nạn nhân của sự hủy diệt, thiên tai và chiến tranh; 

Nhân danh tình huynh đệ của con người, tình huynh đệ đó bao gồm tất cả con 
người, hợp nhất họ và làm cho họ bình đẳng: 

“Nhân danh tình huynh đệ bị xá nát bởi các chính sách cực đoan và chia rẽ, bởi 
các hệ thống lợi nhuận vô độ hoặc bởi các khuynh hướng tư tưởng thù hận thao 
túng hành động và tương lai của người nam làn người nữ; 

“Nhân danh tự do, Thiên Chúa đã ban cho tất cả loài người, tạo dựng họ với tự 
do và làm cho họ nên độc đáo nhờ quà tặng này; 

“Nhân danh công lý và lòng thương xót, nền tảng của sự thịnh vượng và nền 
tảng của đức tin; 


ec 


un 


ec 


Nhân danh tât cả những người có thiện chí hiện diện ở mọi noi trên thê giới; 


96 


“Nhân danh Thiên Chúa và moi điều đã nêu cho đến nay, [chúng tôi] tuyên bó 
lây văn hóa đối thoại làm con đường; hop tác làn nhau nhu quy tắc ứng xử; sự 
hiểu biết lẫn nhau như là phương pháp và tiêu chuẩn ”. [285] 

286. Trong những trang suy tư vé tinh huynh đệ phó quát này, tôi cảm tháy được 
truyền cảm hứng đặc biệt bởi Thánh Phanxicô Assisi, nhưng cũng được truyền 
cảm hứng bởi những anh chị em khác của chúng ta không phải là người Công 
giáo: Martin Luther King, Desmond Tutu, Mahatma Gandhi và nhiều người 
khác. Tuy nhiên, tôi muốn kết thúc băng cách đề cập đến một người khác nữa, 
người có đức tin sâu sắc, dựa trên kinh nghiệm thâm sâu của mình về Thiên 
Chúa, đã thực hiện một hành trình biến đối dé trở thành anh em với tất cả mọi 
người. Tôi đang nói về Chân phước Charles de Foucauld. 

287. Chân phước Charles hướng lý tưởng hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa của 
mình tới sự đồng hóa mình với người nghèo, người bị bỏ rơi ở sâu trong sa 
mạc Châu Phi. Trong bối cảnh đó, ngài bày tỏ mong muốn được cảm thấy mình 
là anh em của mọi người, [286] và nhờ một người ban “cầu nguyện với Chúa 
cho tôi thực sự là anh em của tất cả mọi người”. [287] Cuối cùng, ngài muốn 
trở thành “người anh em phó quát”. [288] Hắn nhiên, bằng các tự đồng hóa 
mình với những người bé mon cuối cùng ngài đã trở thành anh em của tất cả 
mọi người. Xin Chúa khơi dậy ước mơ đó trong mỗi chúng ta. Amen. 


Lời cầu nguyện với Đắng tạo dựng 

Lạy Chúa, là Cha của gia đình nhân loại chúng con, 

Chúa đã tạo ra tất cả mọi người bình đẳng về phẩm giá: 

Xin tuôn đồ vào tâm hồn chúng con một tinh thần huynh đệ 

và khơi dậy trong chúng con giấc mơ gặp gỡ mới, 

đối thoại, công lý và hòa bình. 

Xin thúc đầy chúng ta kiến tạo những xã hội lành mạnh hơn 

và một thế giới có phám giá hơn, 

một thế giới không còn đói, nghèo, bạo lực và chiến tranh. 

Xin cho trái tim chúng con mở rộng hướng tới tất cả các dân tộc và các quốc 
gia trên trái đất này. 

Xin cho chúng con biết nhận ra những điều tốt đẹp mà Chúa đã gieo vào mỗi 
chúng con, 

và nhờ đó chúng con kiến tạo những mối dây đoàn kết, những dự án chung và 
những ước mơ chung. Amen. 


Một lời cầu nguyện hiệp nhát Kitô hữu 


9r 


Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi tình yêu, từ su hiệp thông sáu xa của sự sóng thần 
linh Chúa, xin tuôn đồ trên chúng con một dòng chảy tình yêu huynh đệ. Xin 
ban cho chúng con tình yêu được biểu lộ trong các hành động của Chúa Giêsu, 
nơi gia đình Nazareth, và trong cộng đồng Kitô hữu sơ khai. 

Xin giúp những người Kitô hữu chúng con sống theo Tin Mừng, 

khám phá ra Chúa Kitô trong mỗi con người, 

nhận ra Người bị đóng dinh trong những dau khó của những người bị bỏ rơi và 
bị lãng quên trong thế giới này, 

và nhận ra Chúa sống lại trong mỗi anh chị em, những người đang kiến tạo một 
khởi đầu mới. 

Lạy Chúa Thánh Thần, xin hày đến, 

và tỏ cho chúng con thấy vẻ đẹp của Chúa, 

được biéu lộ trong tất cả các dân tộc trên trái đất này, 

dé chúng con có thé khám phá ra rằng mọi người đều quan trọng và mọi người 
đều cần thiết, là những khuôn mặt khác nhau của nhân loại duy nhất mà Thiên 
Chúa rất mực yêu thương. Amen. 


Được ban hành tai Assisi, bên mộ của Thánh Phanxicó, vào ngày 3 tháng 10, 
Áp Lễ Các Thánh, năm 2020, năm thứ tám của triều dai Giáo hoàng của tôi. 


Phanxicó 


Chú thích 


[1] 


Admonitions, 6, 1. English translation in Francis of Assisi: Early Documents, vol 1., 


New York, London, Manila (1999), 131. 


[2] 


[3] 


3.6: 


[4] 


[5] 


Ibid., 25: op. cit., 136. 


Thánh Phanxicô thành Assisi, Earlier Rule of the Friars Minor (Regula non bullata), 16: 
op. cit. 74. 


ELOI LECLERC, O.F.M., Exil et tendresse, Éd. Franciscaines, Paris, 1962, 205. 


Tài liĉu vé Tinh huynh dé nhân loai vi hóa binh thé giói và Chung sóng, Abu Dhabi (4 


February 2019): L'Osservatore Romano, 4-5 February 2019, p. 6. 


[6] 


Diễn văn tại Cuộc gặp Dai kết và Liên tôn với những người trẻ , Skopje, North 


Macedonia (7 May 2019): L'Osservatore Romano, 9 May 2019, p. 9. 


98 


[7] Dién ván truóc Nghi vién Cháu Âu, Strasbourg (25 November 2014): AAS 106 (2014), 


[8] | Gặp gỡ chính quyền. xã hội dân su và đoàn ngoai giao, Santiago, Chile (16 January 
2018): AAS 110 (2018), 256. 


[9] | BÉNÉBICTÓ XVI, Thông điệp Caritas in Veritate (29 June 2009), 19: AAS 101 (2009), 


[10] Tóng huán Christus vivit (25 March 2019), 181. 


[11] CARDINAL RAÚL SILVA HENRÍQUEZ, Homily at the Te Deum, Santiago de Chile 


(18 September 1974). 


[12] Thông điệp Laudato Si’ (24 May 2015), 57: AAS 107 (2015), 869. 


[13] Diễn văn trước Đoàn ngoai giao được Tòa thánh công nhận (11 January 2016): AAS 108 


(2016), 120. 


[14] Diễn văn trước Đoàn ngoai giao được Tòa thánh công nhận (13 January 2014): AAS 


106 (2014), 83-84. 


[15] Cf. Address to the “Centesimus Annus pro Pontifice" Foundation (25 May 2013): 
Insegnamenti I, 1 (2013), 238. 


[16] Cf THÁNH GIÁO HOÀNG PHAOLÓ 6, Thông điệp Populorum Progressio (26 March 
1967): AAS 59 (1967), 264. 


[17] BÉNÉBICTÓ XVI, Thông điệp Caritas in Veritate (29 June 2009), 22: AAS 101 (2009), 


[18] Phát biéu truóc chính quyén dán su, Tirana, Albania (21 September 2014): AAS 106 
(2014), 773. 


[19] Thông điệp gửi tới những người tham gia Hội nghi quốc tế “Nhân quyền trong thé giới 
đương đại: Thành tựu, Thiéu sót, Tiêu cực. (10 December 2018): L'Osservatore Romano, 10- 
11 December 2018, p. 8. 


[20] Tông huấn Evangelii Gaudium (24 November 2013), 212: AAS 105 (2013), 1108. 


1] Thông điệp ngày hòa binh thế giới 2015 (8 December 2014), 3-4: AAS 107 (2015), 69- 


[22] Ibid., 5: AAS 107 (2015), 72. 


[23] Thông điệp ngày hòa bình thế giới 2016 (8 December 2015), 2: AAS 108 (2016), 49. 
99 


[24] Thông điệp ngày hóa bình thế giới 2020 (8 December 2019), 1: L'Osservatore Romano, 


13 December 2019, p. 8. 


[25] Bài phát biéu vé vü khí hat nhán, Nagasaki, Japan (24 November 2019): L'Osservatore 
Romano, 25-26 November 2019, p. 6. 


[26] Đối thoại với Sinh viên và Giáo viên của Trường Cao dáng San Carlo ở Milan (6 April 


019): LOsservatore Romano, 8-9 April 2019, p. 6. 


[27] Tài liệu về Tình huynh đệ nhân loại vi Hòa bình Thé giới và Chung sóng, Abu Dhabi (4 
February 2019): L'Osservatore Romano, 4-5 February 2019, p. 6. 


[28] Address to the World of Culture, Cagliari, Italy (22 September 2013): L'Osservatore 
Romano, 23-24 September 2013, p. 7. 


[29] Humana Communitas. Letter to the President of the Pontifical Academy for Life on the 
Twenty-fifth Anniversary of its Founding (6 January 2019), 2.6: L'Osservatore Romano, 16 
January 2019, pp. 6-7. 


[30] Video Message to the TED Conference in Vancouver (26 April 2017): L'Osservatore 
Romano, 27 April 2017, p. 7. 


[31] Extraordinary Moment of Prayer in Time of Epidemic (27 March 2020): L'Osservatore 
Romano, 29 March 2020, p. 10. 


[32] Homily in Skopje, North Macedonia (7 May 2019): L'Osservatore Romano, 8 May 
2019, p. 12. 


[33] Cf. Aeneid 1, 462: “Sunt lacrimae rerum et mentem mortalia tangunt". 
[34] “Historia... magistra vitae" (CICERO, De Oratore, 2, 6). 

[35] Thông điệp Laudato Si’ (24 May 2015), 204: AAS 107 (2015), 928. 
[36]  Post-Synodal Tông huấn Christus Vivit (25 March 2019), 91. 


[37] Ibid., 92. [38] Ibid., 93. 


[39] BENEDICT XVI, Thông điệp cho Ngày Thé giới vé Người di cư và Ti nạn 2013 (12 
October 2012): AAS 104 (2012), 908. 


[40] Tóng huán Christus Vivit (25 March 2019), 92. 


[41] Thông điệp cho Ngày thế giới về người di cu và ti nan năm 2020 (13 May 2020): 
L'Osservatore Romano, 16 May 2020, p. 8. 


100 


[42] Diễn văn trước Đoàn ngoai giao được Tòa thánh công nhận (11 January 2016): AAS 108 


(2016), 124. 


[43] Diễn văn trước Đoàn ngoai giao được Tòa thánh công nhận (13 January 2014): AAS 106 


[44] Diễn văn trước Đoàn ngoại giao được Tòa thánh công nhận (11 January 2016): AAS 108 


(2016), 123. 


[45] Thông điệp cho Ngày thế giới về người di cư và ti nạn năm 2019 (27 May 2019): 
L'Osservatore Romano, 27-28 May 2019, p. 8. 


[46] Tóng huán Christus Vivit (25 March 2019), 88. 


[47] Ibid., 89. 


[48] Tông huấn Gaudete et Exsultate (19 March 2018), 115. 


[49] Tù bộ phim Pope Francis: A Man of His Word, của Wim Wenders (2018). 


[50] Phát biểu trước các nhà chức trách, xã hội dân sự và đoàn ngoai giao, Tallinn, Estonia 


(25 September 2018): L'Osservatore Romano, 27 September 2018, p. 7. 


[51] Cf. Extraordinary Moment of Prayer in Time of Epidemic (27 March 2020): 
L'Osservatore Romano, 29 March 2020, p. 10; Message for the 2020 World Day of the Poor 
(13 June 2020), 6: L'Osservatore Romano, 14 June 2020, p. 8. 


[52] Gửi lời chào đến những người trẻ tuổi tại Trung tâm Văn hóa Padre Félix Varela, 


Havana, Cuba (20 September 2015): L'Osservatore Romano, 21-22 September 2015, p. 6. 


[53] CÔNG ĐÔNG ĐẠI KẾT VATICANO 2, Hiến chế Mục vụ vé Giáo hội trong Thé giới 
Hiện dai Gaudium et Spes, 1. 


[54] THÁNH IRENAEUS THÀNH LYONS, Adversus Haereses, II, 25, 2: PG 7/1, 798ff. 
[55] Talmud Bavli (Babylonian Talmud), Shabbat, 31a. 


[56] Phát biểu với những người được hỗ trợ bởi các công việc từ thiện của giáo hội, Tallinn, 
Estonia (25 September 2018): L'Osservatore Romano, 27 September 2018, p. 8. 


[57] Video sứ điệp gửi hội nghi TED ở Vancouver (26 April 2017):L'Osservatore Romano, 
27 April 2017, p. 7. 


[58] Homiliae in Matthaeum, 50: 3-4: PG 58, 508. 


101 


[59]  Thóng điệp tới Cuộc họp của các Phong trào Phó bién, Modesto, California, Hop chủng 
quốc Hoa Kỳ.10 February 2017): AAS 109 (2017), 291. 


[60] Tông huấn Evangelii Gaudium (24 November 2013), 235: AAS 105 (2013), 1115. 


[61] THÁNH GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLÓ 2 , Message to the Handicapped, Angelus 
in Osnabrück, Germany (16 November 1980): Insegnamenti III, 2 (1980), 1232. 


[62] CÔNG ĐÔNG ĐẠI KẾT VATICANO 2, Hiến chế Mục vụ vé Giáo hội trong Thé giới 
Hiện đại Gaudium et Spes, 24. 


[63] Gabriel Marcel, Du refus à l'invocation, ed. NRF, Paris, 1940, 50. 


[64] Angelus (10 November 2019): L'Osservatore Romano, 11-12 November 2019, 8. 


[65] Cf. Saint Thomas Aquinas: Scriptum super Sententiis, lib. 3, dist. 27, q. 1, a. 1, ad 4: 
"Dicitur amor extasim facere et fervere, quia quod fervet extra se bullit et exhalat". 


[66] Karol Wojtyła, Love and Responsibility, London, 1982, 126. 


[67] Karl Rahner, Kleines Kirchenjahr. Ein Gang durch den Festkreis, Herderbücherei 901, 
Freiburg, 1981, 30. 


[68] Regula, 53, 15: "Pauperum et peregrinorum maxime susceptioni cura sollicite 


exhibeatur". 


[69] Cf. Tóng luận thần hoc , I-II, q. 23, a. 7; Saint Augustine, Contra Julianum, 4, 18: PL 
44, 748: "How many pleasures do misers forego, either to increase their treasures or for fear of 
seeing them diminish". 


[70] “Secundum acceptionem divinam" (Scriptum super Sententiis, lib. 3, dist. 27, a. 1, q. 1, 
concl. 


[71] BÉNÉBICTÓ XVI, Thông điệp Deus Caritas Est (25 December 2005), 15: AAS 98 
(2006), 230. 


[72] Tổng luận thần hoc H-I, q. 27, a. 2, resp. 
[73] Cf. ibid., I-II, q. 26, a. 3, resp. 
[74] Tbid., q. 110, a. 1, resp. 


[75] Thông điệp ngày hóa bình thé giới 2015 (8 December 2013), 1: AAS 106 (2014), 22. 


102 


[76] Cf. Angelus (29 December 2013): L'Osservatore Romano, 30-31 December 2013, p. 7; 
Diên văn trước Đoàn ngoại giao được Tòa thánh công nhận (12 January 2015): AAS 107 (2015), 
165. 


[77] Thông điệp nhân Ngày thế giới về người khuyết tật (3 December 2019): L'Osservatore 
Romano, 4 December 2019, 7. 


[78] Diễn văn tại Cuộc gặp Tu do Tôn giáo với Cộng đồng Người Tây Ban Nha và các Nhóm 
Di cư, Philadelphia, Pennsylvania, Hợp chủng quóc Hoa Ky (26 September 2015): AAS 107 
(2015), 1050-1051. 


[79] Diễn văn gửi giới trẻ. Tokyo, Japan (25 November 2019): L'Osservatore Romano, 25- 
26 November 2019, 10. 


[80] rong những cân nhắc này, tôi dà được truyền cảm hứng bởi ý nghĩ của Paul Ricoeur, “Le 
socius et leprochain", in Histoire et Verité, ed. Le Seuil, Paris, 1967, 113-127. 


[81] Tóng huán Evangelii Gaudium (24 November 2013), 190: AAS 105 (2013), 1100. 


[82] Ibid., 209: AAS 105 (2013), 1107. 
[83] Thông điệp Laudato Si’ (24 May 2015), 129: AAS 107 (2015), 899. 


[84] Thông điệp cho Su kiện “Nền kinh tế của Francesco" (1 May 2019): L'Osservatore 
Romano, 12 May 2019, 8. 


[85] Phát biểu tai thuong hội đồng Châu âu, Strasbourg (25 November 2014): AAS 106 
(2014), 997 


[86] Thông điệp Laudato Si’ (24 May 2015), 229: AAS 107 (2015), 937. 


[87] Thông điệp ngày hào binh thé giới 2016 (8 December 2015), 6: AAS 108 (2016), 57-58. 


[88] Đoàn kết có liên quan từ nguyên với "liên đới”. Đoàn kết, theo nghĩa đạo đức - chính trị 


mà nó đã thực hiện trong hai thé kỷ qua, dẫn đến một tô chức xã hội vững chắc và an toàn. 


[89] Homily, Havana, Cuba (20 September 2015): L'Osservatore Romano, 21-22 September 


015, 8. 


NI 
n 


[90] Phát biểu trước những người tham gia cuộc họp của các phong trào nhân dân (28 October 


2014): AAS 106 (2014), 851-852. 


[91] Cf. Saint Basil, Homilia XXI, Quod rebus mundanis adhaerendum non sit, 3.5: PG 31, 
545549; Regulae brevius tractatae, 92: PG 31, 1145-1148; Saint peter chrysologus, Sermo 123: 
PL 52, 536-540; Saint Ambrose, De Nabuthe, 27.52: PL 14, 738ff.; Saint Augustine, In Iohannis 
Evangelium, 6, 25: PL 35, 1436ff. 


105 


[92] De Lazaro Concio, II, 6: PG 48, 992D. 


[93] Regula Pastoralis, III, 21: PL 77, 87. 


[94] Thánh giáo hoàng Gioan Phaoló 2 , Thóng diép Centesimus Annus (1 May 1991), 31: 
AAS 83 (1991), 831. 


[95] Thông điệp Laudato Si’ (24 May 2015), 93: AAS 107 (2015), 884. 


[96] Thánh giáo hoàng Gioan Phaoló 2 , Thóng diép Laborem Exercens (14 September 1981), 


19: AAS 73 (1981), 626. 


[98]  Thóng diép Populorum Progressio (26 March 1967): AAS 59 (1967), 268. 


[99] Thánh giáo hoàng Gioan Phaoló 2 , Thóng diép Sollicitudo Rei Socialis (30 December 
1987), 33: AAS 80 (1988), 557. 


[100] Thông điệp Laudato Si’ (24 May 2015), 95: AAS 107 (2015), 885. 


[101] Ibid., 129: AAS 107 (2015), 899. 


[102] Cf. Thánh giáo hoàng Phaoló 6, Thóng diép Populorum Progressio (26 March 1967): 
AAS 59 (1967), 265; BENEDICTO XVI, Thóng diép Caritas in Veritate (29 June 2009), 16: 
AAS 101 (2009), 652. 


[103] Cf. Thông điệp Laudato Si’ (24 May 2015), 93: AAS 107 (2015), 884-885; Tông huấn 
Evangelii Gaudium (24 November 2013), 189-190: AAS 105 (2013), 1099-1100. 


[104] United States Conference of Catholic Bishops, Pastoral Letter Against Racism Open 
Wide Our Hearts: The Enduring Call to Love (November 2018). 


[105] Thông điệp Laudato Si’ (24 May 2015), 51: AAS 107 (2015), 867. 


[106] Cf. BÉNÉBICTÓ XVI, Thông điệp Caritas in Veritate (29 June 2009), 6: AAS 101 


2009), 


d 


[107] Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô 2 , Thông điệp Centesimus Annus (1 May 1991), 35: 
AAS 83 (1991), 


[108] Phát biéu vé vü khí hat nhán, Nagasaki, Japan (24 November 2019): L'Osservatore 
Romano, 25-26 November 2019, 6. 


104 


[109] Cf. Các giám mục công giáo Mexico và Mỹ , Thu Mục vu Liên quan đến Di cư: “Những 
người la không còn cùng nhau trên Hành trinh Hy vong" (January 2003). 


[110] General Audience (3 April 2019): L'Osservatore Romano, 4 April 2019, p. 8. 


[111] Cf. Thông điệp cho Ngày Thé giới vé Người di cư và Ti nan năm 2018 (14 January 


2018): AAS 109 (2017), 918-923. 


[112] Tài liéu vé Tinh huynh dé nhán loai vi Hóa binh Thé giói và Chung sóng, Abu Dhabi (4 
February 2019): L'Osservatore Romano, 4-5 February 2019, p. 7. 


r— 


113] Diễn văn với Đoàn ngoai giao được Tòa thánh công nhận, 11 January 2016: AAS 108 
(2016), 124. 


[114] Ibid., 122. 
[115] Tóng huán Christus Vivit (25 March 2019), 93. 


[116] Ibid., 94. 


[117] Phát biéu vói chính quyén dán su, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina (6 June 2015): 
L'Osservatore Romano, 7 June 2015, p. 7. 


[118] Latinoamérica. Conversaciones con Hernán Reyes Alcaide, ed. Planeta, Buenos Aires, 


2017, 105. 


[119] Tài liệu vé Tình huynh đệ nhân loai vì Hóa binh Thé giới và Chung sóng, Abu Dhabi (4 
February 2019): L'Osservatore Romano, 4-5 February 2019, p. 7. 


[120] BÉNÉBICTÓ XVI, Thông điệp Caritas in Veritate (29 June 2009), 67: AAS 101 


(2009), 


[121] Ibid., 60: AAS 101 (2009), 695. 


[122] Ibid., 67: AAS 101 (2009), 700. 


[123] Hội nghi giáo hoàng vé công lý và hòa binh, Tuyển tập giáo huấn xã hội của giáo hội, 


[124] Tông huấn Evangelii Gaudium (24 November 2013), 234: AAS 105 (2013), 1115. 


[125] Ibid., 235: AAS 105 (2013), 1115. 


[126] Ibid. 


105 


[127] THÁNH GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLÓ 2 , Address to Representatives of 
Argentinian Culture, Buenos Aires, Argentina (12 April 1987), 4: L'Osservatore Romano, 14 
April 1987, p. 7. 


[128] Cf. ID., Address to the Roman Curia (21 December 1984), 4: AAS 76 (1984), 506. 


[129] Tóng huán Querida Amazonia (2 February 2020), 37. 


[130] GEORG SIMMEL, Brücke und Tür. Essays des Philosophen zur Geschichte, Religion, 
Kunst und Gesellschaft, ed. Michael Landmann, Kóhler-Verlag, Stuttgart, 1957, 6. 


[131] Cf. JAIME HOYOS-VÁSQUEZ, S.J., “Lógica de las relaciones sociales. Reflexión 
onto-lógica", Revista Universitas Philosophica, 15-16 (December 1990-June 1991), Bogotá, 95- 
106. 


[132] ANTONIO SPADARO, S.J., Le orme di un pastore. Una conversazione con Papa 
Francesco, in JORGE MARIO BERGOLIO - PAPA FRANCESCO, Nei tuoi occhi è la mia 
parola. Omelie e discorsi di Buenos Aires 1999-2013, Rizzoli, Milan 2016, XVI; cf. Tông huân 
Evangelii Gaudium (24 November 2013), 220-221: AAS 105 (2013), 1110-1111. 


[133] Tóng huán Evangelii Gaudium (24 November 2013), 204: AAS 105 (2013), 1106. 


[134] Cf. ibid.: AAS 105 (2013), 1105-1106. 


[135] Ibid., 202: AAS 105 (2013), 1105. 


man 


136] Thông điệp Laudato Si?’ (24 May 2015), 128: AAS 107 (2015), 898. 


[137] Dién ván vói doàn ngoai giao tai tóa thánh (12 January 2015): AAS 107 (2015), 165; cf. 
Diễn văn với các tham dự viên hội nghi thé giới về các ván dé đại chúng (28 October 2014): 
AAS 106 (2014), 851-859. 


[138] Có thể nêu một ghi nhận tuong tự đối với phạm trù Nước Thiên Chúa trong Kinh Thánh. 


[139] PAUL RICOEUR, Histoire et Verité, ed. Le Seuil Paris, 1967, 122. 


[140] Thông điệp Laudato Si’ (24 May 2015), 129: AAS 107 (2015), 899. 


[141] BÉNÉBICTÓ XVI, Thông điệp Caritas in Veritate (29 June 2009), 35: AAS 101 
(2009), 


[142] Diễn văn với các tham dự viên hội nghi thé giới về các vấn dé đại chúng (28 October 


14): AAS 106 (2014), 858. 


[143] Ibid. 


106 


mu 


144] Diễn văn với các tham dự viên hội nghị thé giới về các vấn dé đại chúng (5 November 
2016): L'Osservatore Romano, 7-8 November 2016, pp. 4-5. 


[145] Ibid. [146] Ibid. 


[147] Thông điệp Laudato Si’ (24 May 2015), 189: AAS 107 (2015), 922. 


r— 
(mat 


148] Dién ván vói các thành viên Dai hôi dóng Liên Hop Quóc, New York (25 September 
2015): AAS 107 (2015), 1037. 


[149] Thông điệp Laudato Si’ (24 May 2015), 175: AAS 107 (2015), 916-917. 


[150] Cf. BÊNÊĐICTÔ XVI, Thông điệp Caritas in Veritate (29 June 2009), 67: AAS 101 
(2009), 700-701. 


man 


151] Ibid.: AAS 101 (2009), 700. 


[152] Hội nghị Giáo hoàng về công lý và hòa bình, Tuyền tập giáo huấn xã hội của giáo hội, 
434. 


153] Diễn văn với các thành viên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. New York (25 September 


2015): AAS 107 (2015), 1037, 1041. 


m 
E 


[154] Hội nghi Giáo hoàng vé công lý và hòa binh, Tuyền tập giáo huấn xã hội của giáo hội, 


[155] THÁNH GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLÓ 2, Sứ điệp ngày hòa bình thé giới , 5: AAS 
6 (2004), 117. 


Ke 


man 


156] Hội nghị Giáo hoàng về công lý và hòa bình, Tuyền tập giáo huấn xã hội của giáo hội, 
439 


[157] Cf. ÜY BAN GIÁO HỘI CUA HỘI ĐÔNG GIÁM MỤC PHÁP, Declaration Réhabiliter 
la Politique (17 February 1999). 


[158] Thông điệp Laudato Si’ (24 May 2015), 189: AAS 107 (2015), 922. 
[159] Ibid., 196: AAS 107 (2015), 925. 
[160] Ibid., 197: AAS 107 (2015), 925. 


[161] Ibid., 181: AAS 107 (2015), 919. 


[162] Ibid., 178: AAS 107 (2015), 918. 


107 


[163] HÓI DÓNG GIÁM MUC BÓ DÀO NHA, Thu muc vu Responsabilidade Solidária pelo 
Bem Comum (15 September 2003), 20; cf. Thông điệp Laudato Si’ (24 May 2015), 159: AAS 
107 (2015), 911. 


[164] Thông điệp Laudato Si’ (24 May 2015), 191: AAS 107 (2015), 923. 


[165] Thánh Pió X, Dién ván vói lién doàn sinh vién cóng giáo Y (18 December 1927): 
L'Osservatore Romano, 23 December 1927, p. 3. 


[166] Cf. ID., Thông điệp Quadragesimo Anno (15 May 1931): AAS 23 (1931), 206-207. 


[167] [167] Tóng huán Evangelii Gaudium (24 November 2013), 205: AAS 105 (2013), 1106 


[168] BÉNÉDICTÓ XVI, Thông điệp Caritas in Veritate (29 June 2009), 2: AAS 101 (2009), 


642. 


[169] Thông điệp Laudato Si" (24 May 2015), 231: AAS 107 (2015), 937. 


[170] BÉNÉBICTÓ XVI, Thông điệp Caritas in Veritate (29 June 2009), 2: AAS 101 (2009), 
|. 642. 


[171] Hội nghị Giáo hoàng vé công lý và hòa binh, Tuyền tập giáo huấn xã hội của giáo hội, 
207 


[172] THÁNH GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLÓ 2 , Thông điệp Redemptor Hominis (4 


March 1979), 15: AAS 71 (1979), 288. 


[173] Cf. THÁNH GIÁO HOÀNG PHAOLÓ 6, Thóng diép Populorum Progressio (26 March 


3] 
1967), 44: AAS 59 (1967), 279. 


[174] Hội nghi Giáo hoàng về công lý và hòa bình, Tuyền tập giáo huấn xã hội của giáo hội, 


[175] BÊNÊĐICTÔ XVI, Thông điệp Caritas in Veritate (29 June 2009), 2: AAS 101 (2009), 


[176] Ibid., 3: AAS 101 (2009), 643. 
[177] Ibid., 4: AAS 101 (2009), 643. 
[178] Ibid. 

[179] Ibid., 3: AAS 101 (2009), 643. 


[180] Ibid.: AAS 101 (2009), 642. 


108 


[181] Giáo huấn luân lý công giáo, theo lời giảng dạy của thánh Tôma Aquinô, phân biệt giữa 
"elicited" và “commanded” acts; cf. Tổng luận thân hoc , I-II, qq. 8-17; M. ZALBA, S.J., 
Theologiae Moralis Summa. Theologia Moralis Fundamentalis. Tractatus de Virtutibus 
Theologicis, ed. BAC, Madrid, 1952, vol. I, 69; A. ROYO MARÍN, Teología de la Perfección 
Cristiana, ed. BAC, Madrid, 1962, 192-196. 


[182] Hội nghi Giáo hoàng vé công lý và hòa bình, Tuyền tập giáo huấn xã hội của giáo hội, 


208. 


[183] Cf. THÁNH GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLÔ 2, Thông điệp Sollicitudo Rei Socialis 
(30 December 1987), 42: AAS 80 (1988), 572-574; Thông điệp Centesimus Annus (1 May 
1991), 11: AAS 83 (1991), 806-807. 


184] Dién ván vói các tham du vién hói nghi thé giói vé các ván dé dai cháng (28 October 


14): AAS 106 (2014), 852. 


t|r— 
[e 


[185] Diễn văn tại hội đồng châu âu, Strasbourg (25 November 2014): AAS 106 (2014), 999. 


[186] Diễn văn tại cuộc gặp gỡ các lãnh dao đoàn ngoai giao cộng hòa Trung Phi, Bangui (29 
November 2015): AAS 107 (2015), 1320. 


[187] Dién ván tai Lién Hop Quóc, New York (25 September 2015): AAS 107 (2015), 1039. 


t|r—¬ 
[e 


188] Dién ván vói các tham du vién hói nghi thé giói vé các ván dé dai cháng (28 October 


14): AAS 106 (2014), 853. 


[189] Văn kiện vé tinh huynh dé con người vi Hòa binh thế giới và cùng chung sóng, Abu 
Dhabi (4 February 2019): L'Osservatore Romano, 4-5 February 2019, p. 6. 


[190] RENÉ VOILLAUME, Frères de tous, ed. Cerf, Paris, 1968, 12-13. 


[191] Video sứ điệp gửi hội nghi TED ở Vancouver (26 April 2017): L'Osservatore Romano, 
27 April 2017, p. 7. 


[192] Tiép kién chung (18 February 2015): L'Osservatore Romano, 19 February 2015, p. 8. 


[193] Tóng huán Evangelii Gaudium (24 November 2013), 274: AAS 105 (2013), 1130. 


[194] Ibid., 279: AAS 105 (2013), 1132. 


[195] Sứ điệp ngày hòa binh thé giới 2019 (8 tháng 12 năm 2018), 5: L'Osservatore Romano, 
19 December 2018, p. 8. 


[196] Gặp gỡ các lãnh đạo chính trị, văn hóa và kinh té , Rio de Janeiro, Brazil (27 July 2013): 
AAS 105 (2013), 683-684. 


109 


[197] Tóng huán Querida Amazonia (2 February 2020), 108. 


[198] Từ bộ phim Pope Francis: A Man of His Word, của Wim Wenders (2018). 


[199] Su diép ngày truyén thóng thé giói 2014 (24 January 2014): AAS 106 (2014), 113. 


[200] Hội đồng giám muc Úc, Ủy ban công bằng xã hội, sứ mệnh và dich vu, Making It Real: 
Cuộc gặp gỡ giữa con người thực trong thê giới kỹ thuật sô (November 2019). 


[201] Thông điệp Laudato Si’ (24 May 2015), 123: AAS 107 (2015), 896. 


[202] THÁNH GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLÓ 2, Thông điệp Veritatis Splendor (6 August 
1993), 96: AAS 85 (1993), 1209. 


[203] Là Kitô hữu, chúng ta cũng tin rằng Thiên Chúa ban ơn để chúng ta hành xử như anh 
chị em của nhau. 


[204] VINICIUS DE MORAES, Samba da Bencão, from the recording Um encontro no Au 
bon Gourmet, Rio de Janeiro (2 August 1962). 


[205] Tóng huán Evangelii Gaudium (24 November 2013), 237: AAS 105 (2013), 1116. 


[206] Ibid., 236: AAS 105 (2013), 1115. 
[207] Ibid., 218: AAS 105 (2013), 1110. 


[208] Tóng huán Amoris Laetitia (19 March 2016), 100: AAS 108 (2016), 351. 


[209] Thóng diép cho ngày hóa binh thé giói 2020 (8 December 2019), 2: L'Osservatore 
Romano, 13 December 2019, p. 8. 


[210] Hội nghi các Giám mục Công gô, Thông điệp cho dân Chúa và cho những người nam 
nữ thiện chí (9 tháng 5, 2018). 


ma 


211] Dičn ván tai cuóc găp gó hóa giái quóc gia, Villavicencio, Colombia (8 September 


2017): AAS 109 (2017), 1063-1064, 1066. 


r— 


212] Diễn văn ngày thé giới hòa binh 2020 (8 December 2019), 3: L'Osservatore Romano, 
13 December 2019, p. 8. 


[213] Hội nghi các giám mục công giáo Nam Phi. Thư muc vụ vé niềm hy vọng của tín hữu 
trong cuộc khủng hoảng hiện nay (May 1986). 


[214] Hội nghị các giám mục Hàn Quốc, Lời kêu gọi của giáo hội Hàn quốc vì hòa bình trên 
bán đảo Triệu tiên. (15 August 2017). 


110 


[215] Cuộc gặp gỡ với các lãnh đạo kinh té chính trị và văn hóa, Quito, Ecuador (7 July 2015): 
L'Osservatore Romano, 9 July 2015, p. 9. 


[216] Cuóc gáp gó lién tón vói thanh nién, Maputo, Mozambique (5 September 2019): 
L'Osservatore Romano, 6 September 2019, p. 7. 


[217] Homily, Cartagena de Indias, Colombia (10 September 2017): AAS 109 (2017), 1086. 


[218] Cuộc gặp các nhà chức trách, đoàn ngoai giao và dai diện của xã hội dân su, Bogotá, 
Colombia (7 September 2017): AAS 109 (2017), 1029. 


[219] Hộ nghị giám muc Columbia, Por el bien de Colombia: diálogo, reconciliación y 
desarrollo integral (26 November 2019), 4. 


[220] Cuộc gặp các nhà chức trách, đoàn ngoai giao và dai diện của xã hội dán su, Maputo, 
Mozambique (5 September 2019): L'Osservatore Romano, 6 September 2019, p. 6. 


[221] Hội nghi tổng quát làn thứ 5 của các giám muc Mỹ La tinh và vùng Caribe ,Aparecida 
Document (29 June 2007), 398. 


[222] Tóng huán Evangelii Gaudium (24 November 2013), 59: AAS 105 (2013), 1044. 


[223] Thóng diép Centesimus Annus (1 May 1991), 14: AAS 83 (1991), 810. 


[224] Homily at Mass for the Progress of Peoples, Maputo, Mozambique (6 September 2019): 
L'Osservatore Romano, 7 September 2019, p. 8. 


[225] Arrival Ceremony, Colombo, Sri Lanka (13 January 2015): L'Osservatore Romano, 14 
January 2015, p. 7. 


[226] Gặp gỡ Trẻ em của "Trung tâm Bethany" và Dai diện của các Trung tâm Từ thiện khác 
cua Albania, Tirana, Albania (21 September 2014): Insegnamenti II, 2 (2014), 288. 


[227] Video sứ điệp gửi hội nghi TED ở Vancouver (26 April 2017): L'Osservatore Romano, 
27 April 2017, p. 7. 


[228] PIUS XI, Thông điệp Quadragesimo Anno (15 May 1931): AAS 23 (1931), 213. 


[229] Tóng huán Evangelii Gaudium (24 November 2013), 228: AAS 105 (2013), 1113. 


[230] Gặp gỡ các Co quan Dân sự, Xã hội Dân sự và Đoàn Ngoại giao, Riga, Latvia (24 
September 2018): L'Osservatore Romano, 24-25 September 2018, p. 7. 


[231] Arrival Ceremony, Tel Aviv, Israel (25 May 2014): Insegnamenti II, 1 (2014), 604. 


1 


[232] Thám dài tuóng niém Yad Vashem, Jerusalem (26 May 2014): AAS 106 (2014), 228. 


[233] Diễn văn tai Đài tưởng niệm Hòa binh, Hiroshima, Japan (24 November 2019): 
L'Osservatore Romano, 25-26 November 2019, p. 8. 


[234] Thóng diép ngày quóc té hóa binh 2020 (8 December 2019), 2: L'Osservatore Romano, 
13 December 2019, p. 8. 


[235] Hói nghi các giám muc Croatia, Thu nhán ky niém 50 nám ngày két thác Chién tranh 
thé gic giới thứ hai (1 May 1995). 


[236] Homily, Amman, Jordan (24 May 2014): Insegnamenti II, 1 (2014), 593. 


[237] Cf. Thóng diép ngày quóc té hóa binh 2020 (8 December 2019), 1: L'Osservatore 
Romano, 13 December 2019, p. 8. 


[238] Phát biéu truóc các Thành vién cüa Dai hói dóng Lién hop quóc, New York (25 
September 2015): AAS 107 (2015), 1041-1042. 


[239] No. 2309. 


[240] Ibid. 


[241] Thông điệp Laudato Si’ (24 May 2015), 104: AAS 107 (2015), 888. 

[242] Thánh Augustinó, người đã tao ra một khái niệm về “chiến tranh chính nghĩa” mà chúng 
ta không còn đề cao vào thời của chúng ta, cũng nói rằng “việc chiến đấu bằng một lời nói sẽ là 
một vinh quang cao hơn là giết người bằng gươm và dé có được hoặc duy trì hòa bình bằng hòa 
bình, không phải bằng chiến tranh.” (Epistola 229, 2: PL 33, 1020). [243] Thông điệp Pacem in 
Terris (11 April 1963): AAS 55 (1963), 291. 


[244] Thông điệp gửi tới Hội nghi Liên hop quốc dé đàm phán về một công cụ ràng buộc hop 
pháp đề câm vũ khí hạt nhân. (23 March 2017): AAS 109 (2017), 394-396. 


[245] Cf. THÁNH GIÁO HOÀNG PHAOLÓ 6, Thông điệp Populorum Progressio (26 March 


67): AAS 59 (1967), 282. 


[246] Cf. Thóng diép Evangelium Vitae (25 March 1995), 56: AAS 87 (1995), 463-464. 


[247] Diễn văn nhân Ky niệm 25 năm Ngày Ban hành Sách Giáo lý của Giáo hội Công giáo 
(11 October 2017): AAS 109 (2017), 1196. 


[248] Cf. CONGREGATION FOR THE DOCTRINE OF THE FAITH, Thư gửi các Giám 
muc Về việc Sửa đôi Số 2267 của Sách Giáo lý của Giáo hội Công giáo về Án Tử hinh (1 August 
2018): L'Osservatore Romano, 3 August 2018, p. 8. 


112 


[249] Phát biểu trước các đại biểu của Hiệp hội quốc té vé luật hinh sự (23 October 2014): 
AAS 106 (2014), 840. 


[250] Hội nghi Giáo hoàng vé công lý và hòa bình, Tuyền tập giáo huấn xã hội của giáo hội, 


402. 


[251] THÁNH GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLÓ 2 , Address to the National Association of 
Magistrates (31 March 2000), 4: AAS 92 (2000), 633. 


[252] Divinae Institutiones VI, 20, 17: PL 6, 708. 


[253] Epistola 97 (Responsa ad consulta Bulgarorum), 25: PL 119, 991. “ipsi (Christo) non 
solum innoxios quosque, verum etiam et noxios a mortis exitio satagite cunctos eruere...". 


[254] Epistola ad Marcellinum 133, 1.2: PL 33, 509. 


[255] Address to Delegates of the International Association of Penal Law (23 October 2014): 
AAS 106 (2014), 840-841. 


[256] Ibid., 842. 
[257] Ibid. 


[258] THÁNH GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLÓ 2 , Thóng diép Evangelium Vitae (25 
March 1995), 9: AAS 87 (1995), 411. 


[259] Hội nghị các giám mục công giáo Án Độ, Phản ứng của Giáo hội ở Án Độ trước những 
thách đồ ngày nay.(9 March 2016). 


[260] Homily at Mass in Domus Sanctae Marthae (17 May 2020). 


[261] BÊNÊĐICTÔ XVI, Thông điệp Caritas in Veritate (29 June 2009), 19: AAS 101 
(2009), [262] THÁNH GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLÓ 2 , Thóng diép Centesimus Annus 
(1 May 1991), 44: AAS 83 (1991), 849. 


[263] Diễn văn với các nhà lãnh đạo của các tôn giáo khác và các sắc tóc Kitô giáo khác, 
Tirana, Albania (21 September 2014): Insegnamenti II, 2 (2014), 277. 


[264] Tài liệu về Tinh huynh đệ nhân loại vì Hòa binh Thé giới và Chung sóng, Abu Dhabi (4 
February 2019): L'Osservatore Romano, 4-5 February 2019, p. 6. 


[265] Tóng huán Evangelii Gaudium (24 November 2013), 256: AAS 105 (2013), 1123. 


[266] BÊNÊĐICTÔ XVI, Thông điệp Deus Caritas Est (25 December 2005), 28: AAS 98 
(2006), 


112 


[267] *Con nguói là dóng vát có tính chính tri", ARISTOTLE, Politics, 1253a 1-3. 


[268]  BÊNÊĐICTÔ XVI, Thông điệp Caritas in Veritate (29 June 2009), 11: AAS 101 (2009), 


[269] Diễn văn với Cộng đồng Công giáo, Rakovski, Bulgaria (6 May 2019): L'Osservatore 
Romano, 8 May 2019, p. 9. 


[270] Homily, Santiago de Cuba (22 September 2015): AAS 107 (2015), 1005. 


[271] Công đồng dai kết Vaticano II, Tuyên ngón vé mối quan hệ của Giáo hội với các tôn 
giáo ngoài Kitô giáo Nostra Aetate, 2. 


[272] Ecumenical Prayer Service, Riga, Latvia (24 September 2018): L'Osservatore Romano, 
2425 September 2018, p. 8. 


[273] Lectio Divina, Pontifical Lateran University, Rome (26 March 2019): L'Osservatore 
Romano, 27 March 2019, p. 10. 


[274] THÁNH GIÁO HOÀNG PHAOLÓ 6, Thóng diép Ecclesiam Suam (6 August 1964): 
AAS 56 (1964), 650. 


[275] Phát biểu trước các nhà chức trách dân su, Bethlehem, Palestine (25 May 2014): 
Insegnamenti II, 1 (2014), 597. 


[276] Enarrationes in Psalmos, 130, 6: PL 37, 1707. 


[277] Tuyên ngón chung của Đức Giáo hoàng Phanxicó và Thương phu Dai két Bartholomew, 
Jerusalem (25 May 2014), 5: L'Osservatore Romano, 26-27 May 2014, p. 6. 


[278] Từ bộ phim Pope Francis: A Man of His Word, của Wim Wenders (2018). 


[279] Tóng huán Querida Amazonia (2 February 2020), 106. 


[280] Homily, Colombo, Sri Lanka (14 January 2015): AAS 107 (2015), 139. 


[281] Tài liệu về Tinh huynh đệ nhân loai vi Hòa binh Thế giới và Chung sóng, Abu Dhabi (4 
February 2019): L'Osservatore Romano, 4-5 February 2019, p. 7. 


[282] Phát biểu trước các nhà chức trách dân sự, Sarajevo, Bosnia-Herzegovina (6 June 2015): 
L'Osservatore Romano, 7 June 2015, p. 7. 


[283] Diễn văn tại Cuộc họp Quốc té vì Hòa binh do Cộng đồng Sant'Egidio tô chức (30 
September 2013): Insegnamenti I, 1 (2013), 301-302. 


[284] Tài liệu về Tinh huynh đệ nhân loai vi Hòa binh Thé giới và Chung sóng, Abu Dhabi (4 
February 2019): L'Osservatore Romano, 4-5 February 2019, p. 6. 
114 


[285] Ibid. 


[286] Cf. CHARLES DE FOUCAULD, Méditation sur le Notre Père (23 January 1897). 


[287] Thu güi Henry de Castries (29 November 1901). 


[288] Thu giử Madame de Bondy (7 January 1902). Thánh giáo hoàng Phaoló 6 dùng những 
lời này dé ca ngợi su dán thân của chân phước: Thông điệp Populorum Progressio (26 March 
1967): AAS 59 (1967), 263. 


115 


